





Hình bìa: Nguyễn Việt An 


Lời Giới Thiệu Của 
Như Lai Thiền Viện 


Sách “Pháp Hành Đưa Đến Bình An” gồm 18 bài 
Pháp thoại do Hòa Thượng Thiền Sư U Pandita diễn 
giảng trong khóa Thiên Minh Sát Đặc Biệt 20 ngày 
từ 10 đến 29 tháng 5 năm 2004 tại Như Lai Thiền 
Viện. 


Những bài Pháp thoại này được phiên dịch từ tiếng 
Miền sang tiếng Anh và Việt ngay trong khóa thiên. 
ly Kheo Pháp Luân phụ trách phân thông. dịch sang 
tiếng Việt và chỉ chép lại để Như Lai Thiền Viện in 
thành sách hầu phố biến rộng rãi đến Phật tử và thiền 
sinh Việt Nam. 


Trong khuôn khô của một khoá thiền tích cực, Ngài 
Thiền Sư đã trình bày Đạo Phật như là một phương 
cách sống tỉnh thức dựa trên Giới, Định, và Huệ để 
tận diệt ba loại phiền não. Do đó, sự nghiêm trÌ ØI1ới 
luật là bước đầu tối cần thiết cho việc hành thiền. Giới 
học giúp con người tránh khỏi thân nghiệp và khẩu 
nghiệp bất thiện là loại phiền não tác động. Thiên 
sinh giữ giới trong sạch sẽ dễ dàng đạt được sự định 
tâm khi hành thiên. Định học giúp tâm ý tập trung, 
tránh ý nghiệp bất thiện là loại phiền não tư tưởng. 
Huệ học giúp tận diệt mọi phiền não ngủ ngâm HỌNG 
tâm để thành đạt sự giải thoát. 


2 


Ngài đề cập tổng quát đến bốn pháp hành thiên bảo 
vệ thuộc Thiền Vắng Lặng gôm sự quán tưởng đến 
phẩm tính của Đức Phật, niệm tâm từ hay Từ Quán, 
quán tưởng sự ô trược của cơ thể hay Bắt Tịnh Quán, 
và suy niệm về hiện tượng chết. Quán tưởng về phẩm 
tính của Phật làm tăng trưởng đức tin, yếu tô cần thiết 
khích động nỗ lực hành thiền. Từ Quán đem lại 11 
lợi ích cho người thực hành. Bất Tịnh Quán làm suy 
giảm ái dục để bớt bị dính mắc. Và suy niệm về hiện 
tượng chết để khỏi bị nỗi sợ hãi về cái chết vây bủa 
và đề sống một đời sống tràn đây ý nghĩa. 


Kế tiếp, Ngài cho thây sự toàn bích của Giáo Pháp 
trong việc đem lại hạnh phúc thanh cao cho chúng 
sanh. Giáo Pháp toàn bích vì tốt đẹp ở chặng đầu, tốt 
đẹp ở chặng giữa và tốt đẹp ở chặng cuối. Tốt đẹp 
ở chặng đầu bởi vì Giáo Pháp làm tăng trưởng đức 
tin. Khi nghe Giáo Pháp, tâm tỉnh thức khỏi sĩ mê 
và không bị năm chướng ngại chi phối. Tốt đẹp ở 
chặng giữa là sự thực hành Giáo Pháp nghiêm chỉnh 
sẽ đem lại hai loại hạnh phúc là hạnh phúc an tịnh và 
hạnh phúc minh sát. Tốt đẹp ở chặng cuối là sự hành 
thiền Tứ Niệm Xứ hoàn mãn sẽ đưa đến sự chứng đạt 
Đạo và Quả khiến tâm an nhiên tự tại không còn bị 
lay động bởi các pháp thế gian. Đây là sự giải thoát 
rốt ráo. 


Để thành đạt mục đích phạm hạnh của đời sống tu 
hành, trước tiên phải có đức tính tinh tân. Thiên sinh 
6 


phải nỗ lực trong cả ba giai đoạn hành thiền. Tinh 
tân khởi động đề bắt đầu hành thiền. Tinh tấn triển 
khai trong khi hành thiền để vượt qua sự lười biếng, 
dễ duôi. Tinh tấn hoàn thành để phát triển Tuệ Minh 
Sát và thành tựu mục tiêu giải thoát. 


Hành thiền Tứ Niệm Xứ tinh cần và đúng đắn sẽ phát 
triển được 37 trạng thái tâm hỗ trợ cho sự giác ngộ 
được gọi là 37 Phẩm Trợ Đạo. Phải vận dụng sự tĩnh 
tân để duy trì chánh niệm liên tục hầu ghi nhận kịp 
thời và chính xác các đề mục ngay khi chúng sanh 
khởi và hoại diệt. Kết quả là phiền não bị chế ngự 
và Tuệ Minh Sát được triển khai. Thái độ hành thiền 
của thiền sinh phải giống như gà mái ấp trứng theo 
như lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong bài kinh 
“Phát Triển Tâm Linh” thuộc Tương Ưng Bộ Kinh. 
Theo đó, sự duy trì chánh niệm không đứt đoạn đê 
phát triển Tuệ Minh Sát và thành đạt giải thoát cũng 
tương tự như sự âp trứng gà liên tục để trứng có thê 
nở ra gà con khỏe mạnh. Và sự ra đời của gà con 
khỏe mạnh chính là sự phát sanh trí tuệ giải thoát. 


Ngài Thiên Sư luôn sách tấn thiền sinh nỗ lực hành 
thiên và duy trì chánh niệm liên tục để phát triển các 
Tuệ Minh Sát. Theo Ngài, bất cứ ai hành trì nghiêm 
chỉnh pháp hành Tứ Niệm Xứ đều được gọi là tỳ kheo 
mà không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ và chắc chắn sẽ đạt 
được hạnh phúc bình an. 


Thiên Viện thay mặt thiền sinh và phật tử đa tạ công 
ỉ 


đức bao la của Ngài Thiên Sư đã không quản ngại 
khó khăn và tuôi cao vượt trùng dương đến thiền viện 
hướng dẫn thiên tập hầu như hàng năm. Thiền Viện 
cũng xin chân thành cảm tạ Tỳ Kheo Pháp Luân đã 
phiên dịch và hiệu đính Pháp thoại của Hòa Thượng 
Thiên Sư U Pandita và cho phép Thiền Viện ấn tông 
để phố biến đến Phật tử. Ngoài ra, Thiền Viện cũng 
xin tri ân mọi sự hỗ trợ công sức và tài lực của các 
thiên sinh và Phật tử khắp nơi để Thiền Viện có đầy đủ 
phương tiện hoàn thành sách này. Thiên viện mong 
mối tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quy vị cho 
những dự án ân tống kinh sách sắp tới. Cầu mong 
pháp thí cao thượng này sẽ là duyên lành trên đường 
tu tập và thành đạt trí tuệ giải thoát của quí vị trong 
tương lai. 


Thiền viện xin được hân hạnh gIới thiệu sách “Pháp 
Hành Đưa Đên Bình An” đên tât cả thiên sinh và Phật 
tử việt Nam. 


Trong tâm từ, 
Ban Tu Thư Như Lai Thiên Viện 


Sơ Lược Tiểu Sử 


Hòa Thượng Thiên Sư U Pandia 





Sayadaw U Pandita 


Hòa Thượng Thiên Sư U Pandita sinh ngày 29 tháng 
7 năm 1921 tại thôn Swebosu, làng Tadahgalay, thị 
trần Insein, Miễn Điện. Ngài là con thứ chín trong 10 
người con của ông U Hpe và bà Daw Chit Su. 


Năm lên bảy tuổi, Ngài được cha mẹ cho theo học 
lớp Phật Pháp dành cho thiếu nhi tại tu viện Kocheh 
Village Monastery thuộc tỉnh Pegu với Hòa Thượng 
U Jagara. Ngài đậu hai kỳ thi sơ cấp và trung cấp của 
chương trình Phật Học. Đên năm 12 tuôi, Ngài thọ 
Sa Di với ngài Hòa Thượng Jagara. Năm 18 tuôi, 
Ngài được thây gởi đến thọ giáo với Hòa Thượng 


9 


Kelasmhay Thera tại tu viện Mahabodhi Forest 
Monastery làng Kyauktan Village thuộc tỉnh Pegu. 


Khi vừa đến tuổi 20, Ngài thọ Tỳ Khưu với Hòa 
Thượng trụ trì tu viện Mahabodhi Forest Monastery. 
Vào năm 1946, Ngài đậu ky thi Patama Pyan Pali bậc 
trung cấp tiêu chuẩn được chính quyên Miễn điện tổ 
chức lần đầu tiên. Một năm sau, Ngài đậu luôn kỳ thi 
Phật Pháp cao cấp. 


Năm 1948, Ngài đến tu viện New Mahavisuddhyone 
Monastery và thọ giáo với ngài Hòa Thượng 
U S§iyatathera Năm 1949, Ngài đậu ky thi 
Pháp Sư (Dhammacariya) và năm 1952 kỳ thi 
Cetiyanganaparigiyatti do chính phủ Miễn điện tổ 
chức. Ngài được trao danh hiệu VIbhamsa. 


Ngài nhận dạy Giáo Pháp toàn thời gian cho tu viện 
New ShwegyIn Monastery. Trong khi dạy học, Ngài 
tham dự kỳ Kiết Tập Kinh Điền lần thứ sáu được tổ 
chức vào năm 1954. Công việc của Ngài là phụ trách 
phân tô chức và hiệu đính phân Phạn ngữ Pali. 


Tuy nhiên, kế từ năm 1950, Ngài nhận thức được 
răng Phật Pháp sẽ trường tôn nêu pháp học được đi 
đôi với pháp hành. Ngài đến học thiền tại Thiên Viện 
Yangon Sasama Yeliktha hay còn gọi là Thiên Viện 
Mahasi vì do Ngài Mahasi sáng lập. Ngài học Thiên 
Minh Sát dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thiên sư 
Ashin Vicara. Năm 1955, Ngài rời công việc giảng 


10 


dạy Giáo Pháp và chú tâm vào việc hành thiền và 
được Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi giao cho nhiêu 
trách nhiệm tại Thiền Viện Mahasi. 


Tháng Giêng năm 1959, Ngài tháp tùng Hòa Thượng 
Thiền Sư Mahasi sang Tích Lan và ở lại xứ này 
ba năm để hoằng pháp và giúp thiết lập chi nhánh 
tại ngoại quốc cho trung tâm thiên Mahasi. Về lại 
Ngưỡng Quang vào năm 196], ngải hành thiên tích 
cực dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Hòa Thượng Thiền 
Sư Mahasi. Sau đó Ngài phụ tá Hòa Thượng Thiên 
Sư Mahasi để hướng dẫn thiên sinh. Một thời gian 
sau, Ngài trở thành thiền sư chính thức của Thiền 
Viện. Ngài hướng dẫn các tỳ khưu và tu nữ tại các 
trường thiền Mahasi tại ba nơi Yangon, Moulmein, 
và Mandalay. Ngày 22 tháng § năm 1952, ngài được 
bâu làm Thiên Sư Trưởng (OvadacarIya) Thiên viện 
Mahasi để tiếp tục trông coi thiền viện sau khi Hòa 
Thượng Thiền Sư Mahasi qua đời. 


Năm 1984, lần dầu tiên Ngài sang Anh, Hoa kỳ, và 
Mã Lai để hướng dẫn hành thiên tại các quốc gia này. 
Năm 1985, Ngài sang Nepal và Úc với sứ mạng tương 
tự. Năm 1986, Ngài sang Hoa Kỳ lân thứ hai theo lời 
mời của tổ chức Buddha Sasana Foundation đê hướng 
dẫn khóa thiền tại Yucca Valley, California. Ngài 
đến hướng dẫn thiền cho nhóm thiền tiền thân của 
Như Lai Thiền Viện lần đâu tiên vào năm 1989 trong 
một khóa thiền được tô chức tại tu viện Tuangpulu 
Monastery ở Santa Cruz, California. Sau khi thiên 


1l 


viện được thành lập vào năm 1991, hầu như năm nào 
Ngài cũng sang hướng dẫn Khoá Thiên Đặc Biệt Mùa 
Xuân tại Như Lai Thiền Viện. Ngoài ra, Ngài còn 
hướng dẫn các khóa thiên cho trung tâm thiền Insight 
Meditation SoclIety ở Barre, Massachussetts. 


Trong sứ mạng hoằng pháp, ngoài việc giảng dạy 
Giáo Pháp và hướng dẫn hành thiên tại nhiều nơi trên 
thế giới, Ngài còn thành lập nhiều trung tâm thiền 
tại Miễn Điện, Nepal, Úc, và Đại Hàn. Ngài đã viết 
một số sách băng tiếng Miền và Anh trong đó có các 
cuỗn In This Very Life, On the Path to Freedom, The 
Way to the HappIness of Peace, và The Meaning of 
Satipatthana. Sách được dịch ra tiếng Việt có cuốn 
Ngay Trong Kiếp Sống Này do Như Lai Thiền Viện 
ân tông. 


Ngài Hòa Thượng Thiền Sư U Pandita là một trong 


ba vị cao tăng hướng dẫn tinh thần cho Như Lai Thiên 
Viện kê từ khi Thiên Viện được thành lập. 


12 


Giáo Pháp và Giới Luật ..........................-- -- - -------- 17 
ĐI Đúng Đường, Đến Đúng Nơi.........................-.. 23 
Bốn Pháp Thiền Bảo Vệ...........................-.. 555-5552 29 
@J140n"" "ốẽẽ cổ 35 
Năm Chướng Ngại Tâm.....................................- 40 
Các Tầng Thiên trong Thiền Chỉ và 

Thiền Minh Sát ..............................-..--. 555cc 46 
Phiền Não và Hạnh Phúc ............................. ..------ 54 
Hài Loại Hạnh PHI ¡ccccc:ii2062icias2iaiitsi 59 
Tốt Đẹp Ở Chặng 00 0010 "8". 67 
Tốt Đẹp Ở CÀI G C1, cuoi s2xszss2i600000605600 56088 73 
Tốt Đẹp Ở Chặng Cuỗi ...........................--.-- ©7555 79 
Người Bạn Đạo Lý Tưởng..........................--- -- ------ 85 
Vai Trò Cần Thiết Của Sự Phát Triển Tâm Linh.. 91 
Tỉnh Tấn Và Dễ Duôi...............................--.-- --5-<- 98 
Hành Thiền Đúng Phương Pháp ........................ 109 
Tỳ Khưu Và Thiền Sinh.............................. --5- 55s: 115 
Bốn Pháp Quán Niệm ....................................... 122 


Namo lassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa 





Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn 
Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đẳng Chánh Biến Tri 


® Z# 9® 


Giáo Pháp và Giới Luật 


Trong thời kỳ Giáo Pháp và Giới Luật của Đức Phật 
còn tồn tại, tất cả chư Tăng Ni và Cư Sĩ nên tu tập 
Giáo Pháp và nghiêm trì Giới Luật của Đức Phật, 
để xứng đáng là người Phật tử đúng nghĩa với phẩm 
hạnh vẹn toản, cũng như hưởng được lợi lạc từ sự 
thực hành Giáo Pháp. Do vậy, Sư đến đây để giúp 
các bạn thực hiện mục đích này. Sư rất hoan hỉ giúp 
những ai yêu thích và muôn tu tập Giáo Pháp, giống 
như giúp người khát được uỗng, người đói được ăn. 
Không phải ai cũng yêu thích Giáo Pháp như các bạn. 
Vì thể, Sư đến đầy với nhiệm vụ giúp các bạn tu tập 
để đạt kết quả tốt đẹp. 


Theo nghĩa ngắn gọn, Giáo Pháp, Dhamưna, có nghĩa 
là sự chỉ dạy, sự hướng dẫn, và Giới Luật, Wimaya, 
là kỷ luật tu tập theo đúng Giáo Pháp đề có kết quả 
tốt. Bạn tu tập để có được khả năng tinh cần chánh 
niệm vào những gì đang sinh khởi trong bốn lãnh 
vực: thân, thọ, tâm và pháp, và biết cách vận dụng 
tinh tân để hướng tâm đến đẻ mục một cách chính 
xác. Tu tập như vậy là bạn thực hành thiên Minh Sát, 
có nghĩa bạn thực hành Giáo Pháp. 


Thiên Minh Sát đem lại 7 lợi lạc: (1) thanh lọc tâm 
trong sạch, (2) chấm dứt lo âu phiền muộn, (3) châm 
đứt uât ức than khóc, (4) điệt khổ thân, (5) diệt khổ 
tâm, (6) thành tựu thánh đạo, và (7) chứng đạt Niết 
Bàn. 

17 


Muốn thực hành Giáo Pháp để được các lợi lạc này 
cân phải có ký luật. Chư Tăng phải giữ theo Luật 
Giới Bồn, cư sĩ phải giữ Ngũ Giới hay Bát Quan Trai 
Giới. G1ữ gìn như vậy có nghĩa bạn nghiêm trì Giới 
Luật. 

Muốn chỉ dẫn người khác cần phải có cả hai tâm từ 
và trí tuệ. Đức Phật có cả hai tâm Đại Từ và Trí Tuệ 
Toàn Giác. Nếu chỉ dẫn sai, sẽ làm cho người thực 
hành có hành vi thân khẩu sai trái, thân tâm sẽ bị khổ. 
Với tâm Đại Bi, Đức Phật chỉ dẫn chúng ta phải biết 
thu thúc những gì cần thu thúc và giữ gìn những gì 
cần phải giữ gìn. Nếu tu tập theo đúng sự chỉ dẫn, sẽ 
dẫn đến kết quả là hành vi và lời nói trở nên tốt đẹp, 
và thân tâm được an vui. Đó chính là Giáo Pháp và 
Giới Luật. 


Thực hành đúng có nghĩa đi được đúng đường. Muốn 
thực hành đúng theo sự hướng dẫn, bạn cần phải tuân 
theo các qui tắc cân thiết do người hướng dẫn yêu câu. 
Bạn phải hiểu rõ ràng các qui tắc để thực hành có kết 
quả tốt. Sự hướng dẫn ở đây là Giáo Pháp, và qui tắc 
cân thiết phải tôn trọng chính là Giới Luật. Giống 
như khi lái xe, cần phải thông hiểu luật giao thông, 
nếu không sẽ gặp tai nạn. Do vậy, nêu giữ đúng giới 
luật, tu tập theo đúng đường hướng chỉ dẫn, sẽ không 
tạo lỗi làm qua thân khẩu. Nhờ chính cá nhân không 
làm điều sai trái qua thân khâu, nên người chung 
quanh không bị đau khổ. Điêu quan trọng là chính 
mình không làm điều sai trái và tránh làm điều sai 
trái. Giáo Pháp và Giới Luật của Đức Phật, hay Phật 
18 


Pháp nói chung, Buddha Sasãna, giúp cho bạn thành 
đạt thân khâu ý trong sạch. Nhờ vậy, bạn tự bảo vệ 
mình, nên bạn bảo vệ cho người khác. Đây là căn 
bản của sự tu tập GIáo Pháp và Giới Luật. 


Các bạn cân phải phát triển tâm từ, có ý mong muỗn 
cho mọi người được an vui hạnh phúc. Bạn không 
muôn người khác đau khô vì lỗi lâm của họ. Vì thế, 
bạn có sự nhẫn nhục, tha thứ. Thà bạn chịu đựng đau 
khổ, nhưng bạn không làm người khác đau khô. Đây 
chính là sự thê hiện của tâm bi. Do đó, tâm từ và tâm 
bi rất quan trọng. Một khi phát triển được tâm từ, sẽ 
phát triển được tâm bi. Vì không muốn người khác 
đau khô, nên bạn không làm điều sai trái. Như vậy, 
bảo vệ cho người khác là bạn bảo vệ cho chính mình 
theo tỉnh thân “param rakkhanto attãnam rakkhati”, 
ngược lại với “bảo vệ cho chính mình là bảo vệ cho 
người khác”. Đây cũng là căn bản của sự tu tập Giáo 
Pháp và G"ới Luật. 


Tu tập theo Giáo Pháp và Giới Luật không phải là 
ích ký chỉ biết cho riêng mình. Ngược lại, bạn làm 
được hai điều: (1) bạn tự bảo vệ mình nên bảo vệ cho 
người khác, và (2) bạn bảo vệ cho người khác nên 
bạn tự bảo vệ mình. Do đó băng sự tu tập, bạn tạo 
được hai điều lợi lạc. Đây là điều rất dễ hiểu, không 
tốn kém, không khó khăn, không mệt nhọc chi cả. 
Thực hành Giáo Pháp theo lỗi này, phẩm hạnh cuộc 
đời bạn sẽ được nâng cao. Bạn tự giữ gìn không làm 
điều sai trái. Nếu giữ không làm điều sai trái, sẽ gIÚp 


19 


bạn hưởng được lợi lạc của sự tu tập. Theo ý nghĩa 
này thì Giáo Pháp và Giới Luật không phải là hai sự 
thực hành riêng biệt. Cả hai được thực hành chung 
với nhau. 


Giáo Pháp và Giới Luật bạn thực hành ở đây không 
phải từ sự nghe suông, hay biết qua sách vở, mà là 
do người bạn đạo, kajyana-mifta, hướng dẫn cả hai 
mặt lý thuyết và thực hành theo như những gì Đức 
Phật chỉ dạy. Bắt đầu từ nghe sự chỉ dẫn và hiệu cách 
thực hành cho đúng, tiếp theo là chính cá nhân thực 
hành thật sự. Đây là hai điều kiện bắt buộc của sự tu 
tập. Phân hướng dẫn cách thực hành sẽ được nói vào 
đêm nay, sau đó chính bạn thực hành. Nếu chỉ nghe 
hướng dẫn mà không thực hành, bạn sẽ chăng được 
lợi lạc chi. Giống như bạn có xe sẵn sàng, nhưng 
bạn không mở máy, không lái xe, bạn sẽ không ởi 
đến đâu. Cũng vậy, nếu chỉ nghe suông mà không 
thực hành sẽ không cho bạn hưởng được lợi lạc. Do 
đó, muốn hưởng được lợi lạc, bạn cần phải làm trọn 
vẹn cả hai: hiểu và hành. Nếu đi theo đúng đường, 
bạn sẽ đến nơi an toàn. Nếu không thực hành đúng, 
sẽ không đạt kết quả đúng. Hoài nghỉ, mơ mộng, sẽ 
không cho bạn lợi lạc. Nếu thực hành bằng đức tin, 
tin tưởng vào sự hướng dẫn, tin vào pháp hành, bạn 
sẽ thực chứng Giáo Pháp, hưởng được lợi lạc. Nếu 
tu tập đúng cách, thân khẩu ý sẽ được cải thiện đúng 
đắn, đem lại lợi ích cho chính bạn. Sự tu tập của bạn 
trở nên vững chải. Nhờ vậy, bạn làm cho Giáo Pháp 
và Giới Luật được sống mãi, và như thê, bạn làm cho 


20 


Đức Phật cũng được sông mãi. 


Có thê bạn không có trở ngại trong đức tin nơi Giáo 
Pháp và Giới Luật của Đức Phật, tuy nhiên có những 
thiền sinh khác gặp trở ngại trong đức tin. Họ hoài 
nghi, phân vân, do vậy không đến được đúng nơi, vì 
không theo đúng đường. Giáo Pháp và Giới Luật 
của Đức Phật không dành cho người hay tưởng tượng 
hoặc hay mơ mộng. 


Một khi hiểu được tỉnh túy của Giáo Pháp và Giới 
Luật cùng các lợi lạc mang lại như đã nói qua, bạn 
sẽ có đức tin, bạn chấp nhận, và thực hành với tât 
cả nhiệt tình. Tiếp tục thực hành với nhiệt tình sẽ 
làm tăng trưởng đức tin ngày thêm mạnh mẽ. Thực 
hành với tinh thần như vậy, Sư bảo đảm bạn sẽ hưởng 
được lợi lạc. Bạn tu sửa thân khâu ý, bạn phát triển 
được tuệ minh sát đúng theo yêu câu. Thực hành với 
kết quả như vậy, bạn sẽ không còn phân biệt Giáo 
Pháp, Giới Luật, và người thây hướng dẫn, như là ba 
thực thê riêng biệt, trái lại chỉ có sự hợp nhất của cả 
ba, không còn phân biệt riêng rẽ. Sự hợp nhất Giáo 
Pháp, Giới Luật và người thầy hướng dẫn không phải 
là điều suy luận riêng từ cá nhân, nhưng điêu này 
đã được nói đến trong bài kinh Đại Niết Bàn, thuộc 
Trường Bộ Kinh. Khi thấy Đại Đức A Nan không 
giữ được sự xúc động trước sự sắp sửa ra đi của Đức 
Phật, Ngài khuyên vị này như sau: “Này A Nan, Giáo 
Pháp và Giới Luật mà Như Lai đã truyền lại trong 
suốt 45 năm qua băng tâm Đại Từ Đại Bi và Trí Tuệ 
Toàn Giác, sẽ trở thành thầy dạy của con sau khi Như 


21 


Lai nhập diệt." 


Do đó, trách nhiệm của các bạn là đi đúng đường, 
hành đúng theo Giáo Pháp và Giới Luật, không sửa 
đổi hay thêm bớt, hành theo sự hướng dẫn của thiền 
sư, và tôn trọng các ký luật cần thiết cho sự tu tập. 
Với đức tin nơi Đức Phật, bạn sẽ có nhiệt tình trong 
sự tu tập, nhờ nhiệt tình, bạn nỗ lực chánh niệm kịp 
thời các hiện tượng sinh khởi, nhờ vậy bạn bảo vệ 
tâm không bị phiền não xâm nhập. Kết quả là bạn 
tu sửa thân khẩu ý trong sạch. Nếu bạn thực hành 
với đức tin và sự kính trọng, bạn sẽ chứng nghiệm 
Giáo Pháp trong vài ngày. Thấy Giáo Pháp là bạn 
thây Đức Phật. Nhờ thây Giáo Pháp, nên bạn tin có 
Đức Phật thực sự, tin rằng quả thật có vị Phật ra đời 
ở Án Độ hơn 2500 về trước, với Giáo Pháp và Giới 
Luật của Ngài còn tổn tại, và bây giờ chính bạn thực 
chứng được Giáo Pháp của Ngài. 


Băng tâm từ, bạn bắt đầu tu tập, bạn theo Giáo Pháp 
và Giới Luật, từ căn bản là sự giữ giới, bạn thực hành 
thiền Tứ Niệm Xứ theo như được chỉ dẫn. Nhờ vậy, 
bạn làm cho Giáo Pháp và Giới Luật cùng Đức Phật 
sông lại trong tâm mình. Cầu mong trong suốt khóa 
thiền ba tuần này, băng sự tự tin nơi mình và băng đức 
tin vào Giáo Pháp sẽ giúp bạn tu tập thành công. 


22 


Đi Đúng Đường, Đến Đúng Nơi 


Sống trong thời kỳ mà Giáo Pháp và Giới Luật của 
Đức Phật còn tôn tại, điều quan trọng cho chư tăng 
và cư sĩ là phải tu tập để sống cuộc đời có giá trị. 
Thực hành Giáo Pháp và Giới Luật của Đức Phật là 
sự tu tập theo Tam Học, Giới-ĐỊnh-Huệ, hay Sï/2- 
Samaãdhi-Panna. 


Trước nhất cân phải tu tập Giới để làm cho giới hạnh 
của mình được trong sạch. Chư Tăng Ni và cư sĩ 
phải có Giới trong sạch, hay giới tịnh, visuddhisiia, 
mới tiễn đến tu tập Định và Huệ. GIữ Luật Ty Khưu, 
hay Ngũ Giới, hay Bát Quan Trai Giới, giúp cho thân 
khâu được trong sạch, không tạo nghiệp bất thiện qua 
thân khâu chăng hạn như tránh không sát sanh, trộm 
cắp v.v...chế ngự được phiên não tác động, loại phiền 
não ảnh hưởng đến hành động và lời nói. Nhờ vậy, 
bạn có sự cư xử hoà nhã khả ái. Do đó, nhờ sự giữ 
giới trong sạch làm nhân, sự cư xử hoà nhã khả ái là 
quả. Lợi lạc đầu tiên của sự giữ giới là bạn không 
tự chê trách mình. Mỗi khi nhớ đến giới hạnh trong 
sạch của mình, bạn cảm thây an vu1, không cảm thây 
hồi tiếc, nên không tự chê trách mình. Lợi lạc thứ hai, 
bạn không bị chê trách bởi hiền nhân. Lợi lạc thứ ba 
là bạn không bị rắc rối bởi luật pháp hiện hành. Lợi 
lạc thứ tư là bạn không tái sinh vào khổ cảnh trong 
kiếp tương lai do hậu quả bất thiện nghiệp tạo qua 
thân khẩu. Như vậy, giới tịnh giúp bạn sống an vui 


23 


hạnh phúc trong đời này vả đời sau. 


Nhờ có giới, bạn trở nên người có nhân cách xứng 
đáng. Nếu là tỳ khưu, bạn trở nên một tỳ khưu có 
phẩm giá thật sự của một tỳ khưu. Nếu là cư sĩ, bạn 
trở nên một con người có phẩm giá thật sự của một 
con NEưỜI. Tại sao như vậy? Nhờ vào sự thu thúc 
thân khẩu, bạn không còn buông lung đề tham lam, 
sân hận cực độ ảnh hưởng đến hành động và lời nói. 
Do đó, bạn khắc phục được tham sân trong con người 
mình. Bạn trở nên người chiến thăng phiên não. Thay 
vì chiến thăng thông thường một cách sai lạc, bạn 
chiến thắng với chính mình. Tự mình thắng mình. 
Chiến thăng này mang lại cho bạn bình an và hạnh 
phúc. Nhờ chính mình có bình an hạnh phúc, nên 
bạn mang lại bình an hạnh phúc cho mọi người chung 
quanh. Nhờ giới học, bạn tạo lợi ích cho bản thân và 
xã hội. Do đó, thực hành sự giữ giới, rèn luyện Giới 
học, s7/z-sikkhaä, không phải giới hạn trong Phật tử 
mà tất cả mọi người khác không có cùng đức tin cũng 
nên thực hành. 


Giới học làm cho hành động và lời nói trong sạch, 
nhưng không giúp cho tâm trong sạch. Bạn có thê suy 
nghĩ điều bất thiện như có ý muốn giệt hại, ngược đãi, 
có ý muốn chiếm đoạt, tà hạnh, hay dối trá, V.V.. . Đây 
là loại phiền não tư tưởng. Muốn ngăn ngừa phiền 
não tư tưởng, cần phải tu tập Định học qua sự thực 
hành chánh niệm trong thiên tập. Do duy trì chánh 
niệm, bạn không dính mắc vào những đối tượng sinh 
khởi qua mắt thấy, tai nghe, v.v. làm phát sinh ưa 


24 


chét, tạo nên các tư tưởng bất thiện như chiếm đoạt, 
lừa đảo, sân hận, v.v...Nhờ chánh niệm giúp ngăn 
ngừa không cho sinh khởi các tư tưởng bất thiện, và 
diệt trừ được các tư tưởng này ngay khi chúng phát 
sinh trong tâm. Tâm được chánh niệm bảo vệ trong 
sạch. Do đó nhờ Định học, samadhi-sikkhaã, bạn trở 
nên người có nhân tâm thật sự. 


Giới học giúp cho thân khâu trong sạch. Định học 
giúp cho tâm được trong sạch. Tuy nhiên, thân khẩu 
ý vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sĩ mê. S¡ mê thuộc loại 
phiền não ngủ ngầm, ân tàng trong tâm bộc phát thành 
tư tưởng và cuỗi cùng là thân khẩu. Si mê là gốc rễ 
bất thiện của tư tưởng và thân khâu. Muốn diệt tận 
si mê, phiền não ngủ ngâm, cần phải thực hành Tuệ 
học, pañña-sikkhãä. Kết quả của sự tu tập này đem 
lại sư thành tựu trí tuệ minh sát, hay Minh Sát tuệ, 
viDassana-nañña, và Thánh Tuệ, ariya-nañna. Nhờ 
trí tuệ, biết được đúng sal, bạn bảo vệ được thân khâu 
ý. Ít nhất bạn phải chứng đắc cho được tầng thánh 
đầu tiên. Dù răng bạn chưa tận diệt được tất cả các 
ô nhiễm, nhưng bạn thoát được các ô nhiễm bậc thô 
tức phiền não tác động. Thành đạt mục tiêu này, bạn 
thăng tiễn từ phàm nhân hay người còn bị phiền não 
dính mắc, puhujjana, đê trở thành thánh nhân, ariya, 
người thoát khỏi phiền não, người trong sạch và cao 
thượng. Do đó, nhờ Tuệ học, bạn trở nên người có 
minh trí, người có trí tuệ thật sự. 


Đức Phật là người trong sạch, ngài tuyên dạy Chánh 
Pháp và Chánh Luật. Ngài tự mình thực hành Chánh 


25 


Pháp, loại trừ tất cả ô nhiễm và đến được vùng bình 
an. Ngài được gọi là Thiện Thệ, swgzía, là người đã 
đi trên chánh đạo và đến được đúng nơi. Ngài chỉ 
dẫn Chánh Pháp và Chánh Luật để giúp chúng sanh 
thực hành. Nếu một ai thực hành theo sự chỉ dẫn, sẽ 
được hưởng lợi lạc. Thiện Thệ cũng mang ý nghĩa là 
nói những gì đúng đắn và lợi ích. Thế nên, nêu thực 
hành đúng theo Chánh Pháp và Chánh Luật, bạn sẽ đi 
đúng theo Chánh Đạo và sẽ đến được đúng nơi. Một 
khi chính bạn thực hành và đạt kết quả cuối cùng là 
đến đúng nơi, bạn BIÚp chỉ dạy lại cho người khác để 
họ cũng đạt được kết quả như vậy. Đây là phẩm tính 
Thiện Thệ. 


Đức Phật chỉ dạy những gì đúng vả chỉ nói những øì 
mang lợi ích với tâm bị mãn phát xuất từ trí tuệ toàn 
giác của Ngài, sabbafñfmia-ñaãna. Tuy vậy, không 
phải lúc nào Đức Phật cũng nói hay dạy cho tất cả 
ThỌI BƯỜI Ở tất cả mọi nơi. Ngài hiểu được khi nào 
nên nói, nói đúng lúc, đúng với đối tượng. Ngài xem 
xét người được dạy có đủ đức tin, hay có đủ duyên, 
đủ quyết tâm, hay đủ trình độ tâm linh sẵn sàng đê 
lãnh hội, Ngài mới giảng dạy. Có khi Ngài dùng lời 
khen tặng nhằm khuyến khích, có khi Ngài dùng lời 
chê trách nhằm cảnh tỉnh để đưa họ trở lại chánh đạo. 
Cho dù người nghe có thích hay không thích, Ngài 
luôn luôn chỉ dạy như vậy vì chỉ muốn mang lại lợi 
lạc cho người này mà thôi. Giông như y sĩ cho thuốc, 
tùy theo bệnh trạng có khi cân phải cho thuốc ngọt, 
có lúc cân phải cho thuốc đắng, nhăm mục đích chữa 


26 


trị cho người bệnh được bình phục. 


Phẩm tính Đức Phật là dạy để đi đúng đường. Công 
việc của Ngài là giúp hướng dẫn đẻ trở về đúng đường. 
Với lòng bi mẫn, Ngài luôn luôn dạy chúng sanh đi 
đúng đường, không bao giờ chỉ sai đường. Với trí tuệ 
toàn giác, Ngài biết cách dạy đúng người, và có khá 
năng đem người trở lại đúng đường, để không bị đau 
khổ vì đi lạc đường. Ngài có cả hai trí tuệ và lòng bị 
mẫn để dạy dỗ chúng sanh. Nếu chỉ có trí tuệ suông 
thôi không thê làm được điều này. 


Mỗi khi bạn đọc “Buddham saranarh gaccZm?”, “Con 
xin quy y Phật”. Tại sao phải quy y Phật? Vì Đức 
Phật là bậc trí tuệ toàn giác hướng dẫn đúng đường, 
và có lòng bi mẫn không muốn chúng sanh đau khô 
vì lạc đường. Ngài là người hướng dẫn nên do vậy 
bạn xin nương tựa nơi Ngài. 


Khi bạn hiểu được đâu là đúng và đâu là chánh đạo, 
bạn sẽ đến được đúng nơi. Giáo Pháp có hai phâm 
tính. Thứ nhất, nếu bạn thực hành đúng theo Giáo 
Pháp, đi đúng theo Chánh Đạo, sẽ không bị rơi vào 
khổ cảnh, con người bạn được thăng cao. Thứ hai, đến 
được đúng nơi. Đi trên Chánh Đạo là nhân, đến đúng 
nơi chốn là quả. Đây là hai phẩm tính của Giáo Pháp. 
Do vậy, Giáo Pháp xứng đáng để cho bạn nương tựa 
và tu tập. “ Dhamưmam saranan øaccãm?” “Con xin 
quy y Pháp.” 


“Đi đúng đường, đến đúng nơi”. Đây không phải 
là một triệt lý suông. Chính Đức Phật đã tự mình 
2ï 


thực hành và đã đến được đúng nơi. Do đó chính 
Đức Phật đã thực hành và đạt được mục đích như 
vậy. Giáo Pháp của Ngài hình thành từ sự thực hành, 

không phải từ sự mộng mơ hay tưởng tượng. Chính 
bạn phải thực hành mới đi đến nơi. Thực hành đúng 
như được chỉ dạy, bạn sẽ đến được nơi an lành. Nếu 
được chỉ dẫn một đàng, bạn thực hành một nẽo, hay 
thực hành không đến nơi chỗn, bạn sẽ không đến 
được đúng nơi. Những ai đi đúng đường, đến được 
đúng nơi, maøøapfipanna, mới trở nên đệ tử thật sự 
của Đức Phật. Các thánh đệ tử, những thành viên của 
Tăng Đoàn, là những người xứng đáng đề nương tựa 
và học hỏi. ““Sangham saranamn gacc#mi “, “Con xin 
quy y Tăng. ˆ 

Đức Phật đã đi đúng đường, đến đúng nơi. Với trí tuệ 
toàn giác cùng với tâm đại bi của Ngài, mahãkaruna, 

Ngài hướng dẫn chúng sanh, giúp họ đi được đúng 
đường, đên được đúng nơi. Do vậy, tất cả các thiền 
sinh nên cố gắng tu tập để thành đạt mục tiêu cuối 
cùng. Nếu thực hành đúng theo sự chỉ dạy, chắc chắn 
bạn sẽ đến đúng nơi. 


28 


Bốn Pháp Thiên Bảo Vệ 


Nhằm mục đích giúp các bạn hành thiền được an vui 
tốt đẹp, Sư thây cân giảng về đề tài Bốn Pháp Thiên 
Bảo Vệ, caturarakkha bhãvana. Bốn pháp thiền này 
được thực hành bởi các hành giả thời xưa, và cho đến 
nay vẫn còn được thực hành như một truyên thông 
lâu đời. 


Bốn Pháp Thiên Bảo Vệ này gồm (1) Quán Tưởng 
Phẩm Tính Đức Phật (8uđdhanwssari), (2) Thiền Tâm 
Từ (Ä⁄efa Bhavan8), (3) Quán Tưởng Sự Ô Trược 
Của Thân (Asubha Bhãvan8), và (4) Quán Tưởng Sự 
Chết (Maranamussafi). - 


Pháp thiền bảo vệ thứ nhất là Quán Tưởng Phẩm Tính 
Đức Phật. Nếu quán tưởng đến tất cả 10 phẩm tính 
Ngài thì cân rất nhiều thời gian. Ở đây các bạn chỉ 
cần quán tưởng đến Minh Hạnh Túc, người có đầy đủ 
giới hạnh, vjjj4caranasampanmno, một trong 10 phẩm 
tính của Ngài. 

Minh, vữ/a, mỗi khi nghĩ đến điều gì Ngài hiểu một 
cách rõ ràng. Trong đêm thành đạo, vào canh đâu, 
Ngài đã thành đạt Túc Mạng Minh, có nghĩa biết 
được những biên cô trong quá khứ, biết được các tiền 
kiếp. Đến khuya, Ngài thành đạt Thiên Nhãn Minh, 
khả năng thây chúng sinh xa gần một cách chi ly, mỗi 
khi Ngài hướng tâm vê. Vào gân sáng, Ngài thành 
đạt Lậu Tận Minh, sau khi chứng đắc A La Hán Đạo 


29 


Quả, tận diệt tất cả mọi ô nhiễm trong tâm. Ba loại 
minh trí này được gọi là pu-đi¡-đ. Ngoài ra còn có tảm 
loại minh trí khác của Ngài Xi chúng ta không đề 
cập ở đây. 


Minh trí được thành đạt từ Giới hạnh. Nếu không 
thành tựu Giới hạnh sẽ không thành tựu Minh trí. Đối 
với bậc thánh nhân, nêu không có pháp hành sẽ không 
chứng đắc được thánh đạo quả. Chỉ với sự tu tập theo 
Tam Học, Giới-Định-Huệ, đủ đến một mức độ nào đó 
sẽ thực chứng được đạo quả để trở thành bậc thánh 
nhân. Tương tự, do sự thành tựu Giới hạnh, Ngài đã 
thành tựu Minh trí. Do đó, với sự tu tập Giới được 
thành tựu sẽ đưa đến sự thực chứng đạo quả, chứng 
đắc Niết Bàn. Đức Phật cũng còn thành đạt Chánh 
Đăng Chánh Giác, sabbafñifuta-fñiana, khi Ngài thành 
đạt Lậu Tận Minh, Ngài đã tận diệt tất cả ô nhiễm 
trong đó có Sĩ Mê, moha. Do đó, khi cân suy nghĩ 
đến điều chi, Ngài hiểu thâu triệt tường tận, không 
mù mờ. Thế nên, nhờ vào Minh Trí và sự chứng đạt 
A La Hán Đạo Quả, Ngài thành đạt sự Toàn Giác, 
sabbaffiuta-ñana. Chúng ta có thê nói, Minh Trí là 
nhân, Toàn Giác là quả. 


Sự viên mãn Giới hạnh đưa đến sự thành đạt tâm 
Đại BI, mahakaruna. Tâm Đại Bi cũng hình thành từ 
Thiền tâm Bi. Khi thành đạo, Ngài cũng đã thành đạt 
Giới hạnh đến chỗ rốt ráo, tâm Đại Bi của Ngài cũng 
viên mãn tột cùng. GIới hạnh đây đủ, caranasampano. 
Có 15 loại hạnh căn bản: (1) giới đức (sila-samvara), 
(2) thu thúc các căn (indriya-samvaro), (3) tri túc về 


30 


Tứ Vật Dụng, (4) tỉnh giác, (5) hỗ thẹn tội lỗi (1i), 
(6) ghê sợ tội lỗi (o¿appa), (7) đa văn (suia), (8) trí tuệ 
(afna), (9) tín (sadah3). (10) chánh niệm (sđ#?), (1 1) 
tinh tân (viya), và bỗn thiên thuộc sắc giới. Muốn 
thành đạt được Minh trí, cần phải thực hành viên mãn 
15 loại hạnh này. 


Lợi ích của Minh Hạnh Túc như thế nào? Giáo Pháp 
nào được tuyên dạy từ một giáo chủ thành đạt viên 
mãn 15 hạnh này sẽ là một Giáo Pháp tối thượng. 
Giới Luật đặt ra bởi vị này sẽ xứng đáng để gìn giữ. 
Người hành theo Giáo Pháp và Giới Luật của vị này 
sẽ là người có giá trị xứng đáng. Trong đời này, nêu 
có a1 chỉ có trí tuệ mà không có giới hạnh, vị này sẽ 
không có khả năng đưa người khác trở về chánh đạo. 
Vì thiếu tâm bi mẫn, vị này sẽ bỏ mặc người kia trong 
tà đạo. Một vị giáo chủ có đầy đủ minh hạnh, nhờ 
vào lòng bi mẫn, vị này có khả năng giúp được người 
khách đang hành đạo sai lạc, đưa người này trở lại 
được với chánh đạo. Do đó, lợi điểm của Minh Hạnh 
Túc là sự phát sinh ý muốn cứu giúp người khác cùng 
VỚI khả năng biết cách cứu giúp để đưa người trở 
về chánh đạo. Đức Phật có được Minh Hạnh Túc. 
Với trí tuệ Toàn Giác, Ngài biết những gì có lợi hay 
không có lợi cho chúng sinh. Nhờ biết được căn cơ 
của mỗi chúng sinh cùng với tâm Đại Bi, nên Ngài có 
khả năng dẫn dắt họ đi theo chánh đạo để đến được 
vùng an lành, cũng như có khả năng cứu giúp họ bỏ 
tà đạo về lại chánh đạo. Ngài cũng giúp họ thành đạt 
được trí tuệ và giới hạnh. Vì thế, vào thời Đức Phật, 


j1 


đã có hàng triệu người theo học với Ngài và đã trở 
thành thánh nhân. 


Các bạn ở đây hiện giờ đang thực hành theo Giáo 
Pháp của Đức Phật, giữ giới hạnh trong sạch. Một 
khi giới hạnh trong sạch, chắc chăn trí tuệ được thành 
đạt. Do đó, các bạn nên hoan hỉ khi quán tưởng đến 
phẩm tính Minh Hạnh Túc của Đức Phật. Thực hành 
sự quán tưởng đến phẩm tính Minh Hạnh Túc sẽ giúp 
các bạn tu tập an vui trong suốt khoá thiền. Nếu không 
quán tưởng được đến phẩm tính của Đức Phật, thì chỉ 
cần quán tướng sâu xa đến Giáo Pháp của Ngài cũng 
đủ. Vì chỉ cần lăng nghe Giáo Pháp cũng đủ giúp 
tâm vên tịnh, thoát khỏi lo âu. Nhờ thực hành Giáo 
Pháp sẽ đem lại hạnh phúc tịch tịnh (samatha sukha), 
hưởng được hạnh phúc Minh sát (vipassanã sukha), 
và cuối cùng đạt được hạnh phúc giải thoát tột cùng. 
Theo ý nghĩa này, Giáo Pháp tốt đẹp ở chặng đâu, tốt 
đẹp ở chặng giữa, tốt đẹp ở chặng cuôi. Do đó, niểu 
không quán tưởng được phẩm tính của Đức Phật, bạn 
có thê quán tưởng đến Giáo Pháp của Ngài. 


Pháp thiên bảo vệ thứ hai là Pháp Thiền Tâm Từ. Bạn 
rãi tâm từ đến cho tất cả chúng sanh, kế cả loài bé nhỏ 
nhất. Với tâm không ích ký, tham lam, bạn cầu mong 
cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Bạn 
lập lại trong tâm “Mong cho tật cả chúng sanh được 
thoát khỏi hiểm nguy.”, “Mong cho tất cả chúng sanh 
khỏi sự khổ thân.”, “Mong cho tất cá chúng sanh khỏi 
sự khổ tâm.” Chỉ cân bạn quán tưởng trong thời gian 
ngăn cũng là đủ tốt. Trong khi rãi tâm từ, bạn không 


32 


nên nhớ đến những gì không ưa thích nơi người khác, 
vì như vậy sẽ phát sinh sân hận, ác ý. Có mười một 
lợi ích của thiền tâm Từ như: ngủ ngon, thức dậy khoẻ 
khoắn, không bị ác mộng, được chư thiên yêu mến, 
được mọi người thương mến, v.v... Do đó, nếu bạn 
rãi tâm Từ đến tất cả mọi người bạn sẽ được thương 
mến, điêu này sẽ giúp bạn tu tập an vui trong suốt 
khoá thiên. 


Pháp thiền bảo vệ thứ ba là Quán Tưởng Sự Ô Trược 
của Thân. Nếu bạn coi thân này gồm 32 thành phần 
gôm lông, tóc, móng, da, v.v...và quán tưởng sự ô 
trược của từng thành phần này, bạn sẽ giảm bớt sự 
luyễn ái vào thân thể của chính mình. Chúng ta 
thường có khuynh hướng coI thân này là đẹp đẽ, đáng 
yêu nên thường dính mắc vào thân thể của mình hay 
người khác. Một khi bạn quán tưởng băng cách chia 
chẻ thân này thành nhiều thành phân bắt tịnh, bạn sẽ 
thấy sự đẹp đẽ của thân này giảm dần. Và bạn bớt 
dính mắc nơi thân thể của mình và của người khác. 
Lợi ích của sự giảm dính mắc này, sẽ giúp bạn không 
còn ưa thích vào thân thê của người khác phái. Bạn 
chỉ thây sự ô trược của thân nên tâm bạn không bị 
chi phôi, nhờ vậy giúp bạn hành thiền được dễ dàng. 
Mục đích của sự thực hành thiền Minh Sát nhăm giúp 
bạn làm đẹp tâm. Nếu bạn đặt ưu tiên cho việc luyện 
tâm, bạn sẽ không còn chú ý vào việc làm đẹp thân 
thể. Ví vậy, bạn sẽ dôn hết nỗ lực vào việc hành 
thiên. 


Pháp thiên bảo vệ thứ tư là Quán Tưởng Đến Sự 
33 


Chết. Bạn quán tưởng đến sự không trốn thoát được 
cái chết. Nhờ vậy, bạn sẵn sàng chấp nhận, và không 
sợ hãi khi cái chết đến với mình. Nhờ không sợ chết, 
bạn có khả năng đối phó được sự đau nhức xảy ra 
trong khi hành thiền. Do tâm không sợ hãi sự chết, 
bạn hành thiên không kê thân mạng. Nhờ vậy bạn 
hành thiên thành công. Trước đây, bạn đã từng chết 
không biết bao nhiêu lần. Thực hành Giáo Pháp để 
không còn phải chết nữa. Bạn nên luôn luôn nuôi 
dưỡng ý muốn này. Đây là lợi ích của sự quán tưởng 
đến sự chết. 

Bạn chỉ cần thực hành bốn pháp thiền bảo vệ này 


trong vòng bốn phút, mỗi pháp một phút cũng đủ tốt, 
không cân thực hành lâu hơn. 


Cầu mong các bạn hành thiền được an vui. Mong các 
bạn đặt ưu tiên cho sự luyện tâm, và thực chứng được 
lợi ích của sự thanh lọc tâm. 


34 


Giới Học 


Mục đích của sự phát triển tâm là làm cho tâm hoàn 
toàn thoát khỏi ô nhiễm. Nếu không hành thiên sẽ 
không đạt được mục đích này và như vậy sẽ không 
thê nào chứng đạt được thánh đạo A La Hán. Tinh 
tủy của Phật CIáo Nguyên Thủy là sự tu tập Giới 
Định Huệ. 


Giới học là sự kiểm soát và giữ gìn không cho phiền 
não tác động ảnh hưởng đến thân khẩu. Nhờ giữ giới, 
bạn không làm điêu sai trái qua thân khẩu. Nếu thực 
hành sự giữ giới, bạn sẽ có hành vi và lời nói trong 
sạch, hòa nhã, dễ mến và không bị chê trách. Do 
đó, Giới Học là sự tu tập theo Phật Pháp. Phạn ngữ 
samãdãna-sla dùng đê diễn giải ý nguyện quyết tâm 
không phạm giới như “Tôi sẽ không làm điều này, 
điều kia” „v.v.. Như vậy có tác ý, cefana, cũng là sự 
giữ giới, dù rằng chưa thể hiện ra hành động. Khi 
bạn giữ giới, gặp trường hợp có thể gây nên tội lỗi, 
bạn thật sự kềm hãm đề không làm điều tội lỗi. Do ý 
muôn giữ giới và có sự giữ giới thật sự tạo thành thói 
quen luôn luôn giữ giới. 

Có hai loại cư xử bất thiện tạo nên bởi hành động và 
lời nói. Hành động bất thiện, kaya-duccaria, như 
sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Lời nói bất thiện, vac- 
đuccarita, như nói dỗi, nói chia rẽ, nói lời đữ, và nói 
nhảm nhí. Bạn phải có sự ghê sợ và hỗ thẹn đối với 
hai loại cư xử bắt thiện này. Do vậy bạn luôn luôn có 

35 


ý muôn giữ giới và có sự giữ giới thật sự. Ghê sợ tội 
lỗi, nir¡, và hỗ thẹn tội lỗi, o/appa, là hai tâm sở thiện 
lành giúp bạn có khả năng không tạo bất thiện nghiệp 
qua thân khẩu một cách tròn đây. Giữ giới cũng do 
phát xuất từ sự không muốn bị đau khổ nên không 
muốn làm người khác đau khô. Bạn không muốn bị 
giết, hay bị mật mát, nên bạn không làm những điều 
này cho người khác. Bạn không muốn trở thành đối 
tượng của các bất thiện nghiệp, nên bạn hiểu nĐƯười 
khác cũng không muốn vậy. Do đó bạn có tâm bi 
mẫn, không muốn làm cho người khác đau khô. Nhờ 
ghê sợ tội lỗi và hỗ thẹn tội lỗi giúp bạn giữ gìn được 
thân khẩu được dễ dàng, và có lòng bi mẫn đối với 
người khác. 


Trong kinh điền có cho thí dụ về hai thanh sắt. Một 
thanh sắt dính phân, và thanh sắt nóng đỏ. Đối với 
thanh sắt dính phân, bạn không muốn sờ vào thanh 
sắt này, vì ghê tởm sự dơ bẩn của phân. Giống như 
do sự ghê tởm bất thiện nghiệp nên bạn giữ giới trong 
sạch. Đối với thanh sắt nóng đỏ, bạn không sờ vào 
thanh sắt này, vì sợ bị phỏng. Giỗng như do sự sợ hãi 
tội lỗi nên bạn không làm điều bất thiện. 


Vì sự ghê sợ bất thiện nghiệp, nên bạn giữ gìn thân 
khẩu làm cho bạn có sự cư xử hòa nhã, dễ mến. Đây 
là lợi ích của sự giữ giới. Vì sự sợ hãi đau khổ, bạn 
không muốn gây đau khô cho người khác. Do đó bạn 
bảo vệ được người khác. Bạn hưởng được lợi ích của 
sự giữ giới và do vậy người khác cũng hưởng được 
sự ích lợi này. Đức Phật dạy rằng “atano rakkhanto 


36 


param rakhati naãmd". Bạn bảo vệ mình và bảo vệ 
cho người khác. 


Nếu hai tâm sở hễ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi được 
sáng chói trên thê giới, năng lực của chúng sẽ rất lớn. 
khi tu tập thành đạt được hai tâm sở này, tâm có khả 
năng đây lui được phiên não, không bị phiền não xâm 
nhập, giỗng như một vật sáng chói có khả năng phản 
chiêu lại sức nóng, nên tâm không bị ảnh hưởng của 
sức nóng tạo bởi phiên não. Hai tâm sở thiện này gọi 
là pháp trắng, hay còn gọi pháp thanh tịnh, sukka- 
dhamma, hai pháp này giúp cho hành động và lời nói 
trở nên tốt đẹp, trong sạch, dễ mến. Giỗng như mặc 
đồ màu trăng không bị nóng bằng mặc đồ màu đen. 
Người có hai tâm hỗ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi sẽ 
không làm điều sai trái qua thân khẩu, nên không bị 
đau khô, do vậy, người này luôn an vui. 


Không hỗ thẹn tội lỗi và không ghê sợ tội lỗi, øhửi 
và ao/appa, là hai tâm sở bất thiện, là hai pháp đen, 
kala-dhamma, có đặc tính thu hút sức nóng của phiên 
não, như một vật đen hấp thụ nhiệt. 


Hai tâm sở hỗ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi có khả 
năng bảo vệ thế giới riêng của cá nhân và cho thế 
giới chung quanh. Cá nhân bảo vệ chính mình băng 
sự giữ gìn thân khâu, làm cho thế giới của riêng mình 
bình an và còn làm cho thế giới xung quanh cũng 
được bình an. Nhờ vậy, từ cá nhân, xã hội, đến cả 
thế giới được bình an hạnh phúc. Do đó, hỗ thẹn tội 
lỗi và ghê sợ tội lỗi được xem là hai tâm bảo vệ cho 


3: 


thể giới. 

Thế giới hiện nay thật hỗn độn. Thay vì có mặt hỗ 
thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi thì ngược lại chỉ có không 
hỗ thẹn tội lỗi và không ghê sợ tội lỗi. Thê giới loài 
người khác thê giới loài vật ở sự khác biệt giữa thiện 
và ác. Nếu con người có khuynh hướng làm điều ác 
băng sự hung bạo, thì có khác chỉ thế giới loài vật. 
Đây là điều rất đáng sợ. Những hành vị bất thiện 
giữa cha con rất đáng ghê sợ, nguyên nhân cũng vì 
không có sự hỗ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, làm phát 
sinh những hành động như thú vật. 


Để bảo vệ phẩm giá và danh dự của mình, bạn kiếm 
soát sự cư xử của mình băng hai tâm sở hỗ thẹn tội 
lỗi và ghê sợ tội lỗi. Làm như vậy bạn tạo được kết 
quả là bảo vệ cho chính mình đồng thời bảo vệ cho 
người khác. Làm một điêu, bạn thành tựu được hai 
điều khác. 


Bảo vệ mình, là bảo vệ cho người khác. Vì có tâm 
từ ái với mọi chúng sanh, mong cho tật cả được khỏe 
mạnh, an vui, hạnh phúc, nên bạn giao tiếp tốt đẹp 
với tất cả mọi người, thể hiện bằng sự giúp đỡ người 
khác qua hành động và lời nói. Ảnh hưởng của tâm 
từ làm giảm sân hận. Bạn chỉ sống với người khác 
băng tâm từ ái. Sức mạnh của tâm từ tạo khả năng 
nhãn nại, bao dung và rộng lượng. 

Do đó với hai tâm hỗ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, 
bạn kiểm soát được mình và bảo vệ được người khác. 
Bạn tu tập để giữ gìn thân khẩu sao cho trong sạch, 

j8 


không bị chê trách. Như vậy mới là tu tập chân thật. 
Kết quả lợi lạc tức thời của sự tu tập này là bình an 
và đễ mến. Khi suy tưởng đến giới đức tốt đẹp của 
mình, bạn cảm thây hài lòng, không tự trách mình, 
không bị người khác chê trách, và không bị luật pháp 
trừng phạt. Do tác ý thiện lành luôn luôn có mặt tạo 
nên kết quả tích cực là không đưa bạn đến cảnh khô. 
Chỉ với sự tu tập giới đức đủ làm cho bạn có được 
nhân phâm sáng ngời. : 


Nếu là tỳ khưu có được hai tâm sở hỗ thẹn tội lỗi và 
ghê sợ tội lỗi này, bạn xứng đáng thật sự là tỳ khưu. 
Nếu là cư sĩ, bạn xứng đáng thật sự là cư sĩ. Ngược 
lại, nếu không có hai tâm sở này, không thể xem là 
ty khưu, hay là con người thật sự. Do đó, nếu làm 
người, phải là thật sự một con người, nêu tỳ khưu 
phải là thật sự một tỷ khưu. Hiểu được như Vậy, nếu 
là tỳ khưu hay cư sĩ, bạn phải tu tập giữ gìn thân khẩu 
trong sạch, thành tựu được hai tâm sở thiện hỗ thẹn 
tội lỗi và ghê sợ tội lỗi để sông cho xứng đáng. Đó là 
ý nghĩa của GIới Học. 


39 


Năm Chướng Ngại Tâm 


Tâm con người luôn luôn bị ảnh hưởng bởi ba loại 
phiên não: (1) phiền não tác động (2) phiền não tư 
tưởng và (3) phiền não ngủ ngâm. 


(1) phiên não tác động xuất hiện qua hành động và lời 
nói, được diệt tận bằng Giới Học 


(2) phiền não tư tưởng xuất hiện dưới ý nghĩ muốn 
chiêm đoạt, mưu hại .. được diệt tận băng Định Học. 


(3) phiên não ngủ ngâm ân tàng trong tâm con người 
từ nhiều kiếp là gốc rễ của phiên não tư tưởng vả 
phiên não tác động. Loại phiên não này chỉ được diệt 
tận băng Tuệ Học. 


Ba loại phiên não này được diệt tận bằng Tam Học: 
Giới- Định- Tuệ. 


Giới học loại bỏ được phiền não tác động nhờ sự giữ 
giới. Định học chế ngự được phiên não tư tưởng nhờ 
thực hành thiên định. Tuệ học diệt tận được phiền 
não ngủ ngầm nhờ Minh Sát tuệ và Thánh Tuệ. 


Do sự giữ gìn thân khẩu và nhờ tạo thành thói quen 
không làm điều bất thiện, hành động và lời nói trở 

nên hòa nhã và dễ mến. Thiện nghiệp tạo nên bởi 
giới hạnh trong sạch có năng lực rất lớn và có hiệu 
quả hơn so với thiện nghiệp tạo nên từ sự bồ thí. Nhờ 
giới hạnh, bạn không bị khô vì nuông chìu lòng ham 


40 


muốn làm ảnh hưởng đến thân khẩu. 


Tuy nhiên, đối với phiền não tư tưởng xuất hiện qua 
ý nghĩ không thể chế ngự bằng giới vì bạn không thê 
bằng cách đơn giản nói là “Tôi không ham muốn”. 
Loại phiền não xuất hiện trong tâm này chỉ được chế 
ngự băng sự thực hành chánh niệm. Phiên não tư 
tưởng xuất hiện đưới ý nghĩ chiếm đoạt, tà hạnh khi 
có sự tham lam thái quá, hay ý nghĩ mưu hại, muốn 
giỆt, khi có sự sân hận quá mức, hoặc có sự cỗ ý dỗi 
trá đề hãm hại hay lường gạt. Tât cả các tư tưởng bất 
thiện này phát xuất từ tham lam, sân hận và si mê. 
Do đó, phiên não tư tưởng không thê chế ngự bằng 
phương cách thông thường. Chỉ với chảnh niệm mới 
có khả năng bảo vệ được tâm. Chánh niệm chỉ có 
được qua sự tu tập băng sự tham thiên. 


Khi tâm chưa phát triển, tâm mang đây ô nhiễm. Tâm 
không bị kiểm soát, buông lung chạy theo những øì 
ưa ghét, như khi tâm ước muốn thấy vật đẹp hay nghe 

âm thanh hay, sự ham thích thái quá khiến phát sinh. 
ý muôn chiêm đoạt, hay trở nên ích kỷ. Một tâm như 
vậy được xem là chưa phát triển. Tâm còn mang 
những loại tâm sở thâp kém khác như dã dượi buôn 
ngủ, không năng lực, hỗi tiếc, giao động, hay hoài 
nghi. Chúng ta không muốn có một cái tâm không 
trong sạch chất chứa các loại tâm thấp kém, bất thiện 
như vậy. Các loại tâm này tự phát sinh khi tâm ta 
buông lung, thiêu kiểm soát. Với chánh niệm bảo 
vệ cho tâm không bị các loại tâm bất thiện chi phối, 
nêu chúng xuất hiện, bạn phi nhận và khắc phục được 


4 


chúng bằng chánh niệm. Tâm của người thường 
không biết thiền tập thường bị chế ngự bằng các tâm 
bất thiện. Các tâm bất thiện này còn được xem là 
chướng ngại cho sự phát triển trí tuệ. Chúng ngăn trở 
không cho trí tuệ phát triển, hoặc làm suy yếu trí tuệ 
khi mới vừa sinh trưởng. 


Các chướng ngại như ái dục, sân hận, đã dượi buôn 
ngủ, trạo hối, và hoài nghi làm cản trở không cho 
trí tuệ phát sinh. Một khi chúng xâm nhập vào tâm, 
chúng làm cho tâm suy yếu như cơ thể suy yếu khi 
bị vi trùng xâm nhập. Muốn không bị vi trùng xâm 
nhập, cần phải phòng ngừa. Nếu bị nhiễm bệnh, 
cân phải dùng phương pháp điều trị hiệu quả. Cũng 
giông như vậy, tâm bị suy yêu khi bị các chướng ngại 
xâm nhập. Cân phải dùng chánh niệm để đề kháng 
lại các chướng ngại này. Muỗn cho tâm khỏe mạnh 
cần phải có phương pháp phòng ngừa. Đó là sự thực 
hành chánh niệm. Nếu không tu tập bằng thiên minh 
sát, tâm không bao giờ được khỏe mạnh để có khả 
năng chồng lại các chướng ngại. Khi tâm tiếp xúc vật 
gì đó, tâm sẽ bị các chướng ngại khống chế ngay lập 
tức giống như một người yêu đánh vật với một người 
mạnh sẽ luôn luôn thua người mạnh. Tâm cần phải 
tu tập, phát triển sức mạnh đề có khả năng chống trả 
lại các chướng ngại. Nếu không hành thiền sẽ không 
thể làm tâm phát triển. Nêu không thực hành thiền 
định hay thiền Minh Sát, hay thiền Tứ Niệm Xứ, tâm 
sẽ vĩnh viễn suy yếu. 


Do đó cần phải phát triển tâm để làm cho tâm có 
42 


khả năng đề kháng các ô nhiễm. Danh từ bùãvanã, 
trong aguiditi bhãvang, là sự phát triển tâm thiện phi 
thường, a//ku„saia, một tâm thiện vượt trội tâm thiện 
thông thường. Bồ thí vật chất bằng tâm từ bi là loại 
thiện nghiệp thông thường, một công việc xã hội mả 
a1 cũng có thể làm được, nên bồ thí không thê được 
coi là loại thiện nghiệp phi thường. GIữ gìn giới hạnh, 
với tâm từ bi không muốn làm hại người khác, không 
muốn gây đau khô cho người khác, đồng thời bảo 
vệ được mình và bảo vệ cho người khác là một loại 
thiện nghiệp có năng lực mạnh mẽ hơn thiện nghiệp 
do bố thí. Giữ giới chưa phải là loại thiện nghiệp phi 
thường vì không có liên quan với sự phát triển tâm. 
Phát triển tâm khó khăn hơn đòi hỏi can đảm, nỗ lực 
mới tu sửa làm cho tâm được trong sạch. Do đó sự 
phát triên tâm được xem là thiện nghiệp phi thường. 


Giới học chỉ có khả năng chế ngự tham sân si biểu 
hiện một cách thái quá, như khi quá tham làm phát 
sinh sự ích ký, khiến cho bạn mất sự nhẫn nhục, tha 
thứ, bỏ qua, hoặc khi quá sân cũng làm cho mê muội 
gây nên những hành động sai trái. Nhưng đối với 
loại tham sân si thông thường không thể chế ngự 
bằng giới. 


Tham thiền là phương pháp hiệu quá nhất để chống 
lại loại tham sân si thông thường, loại ô nhiễm thường 
chiếm ngự tâm. Có hai phương pháp phát triển tâm: 
thiên văng lặng, szmatha, và thiên minh sát. 


Thiền vắng lặng làm cho tâm an tịnh thoát khỏi ảnh 


43 


hưởng của tham sân si. Thiền Minh Sát phát triển 
được sự hiểu biết về tâm và vật chất cùng ba đặc 
tướng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Sư hiểu 
biết này làm tâm thoát khỏi tham sân si. 


Khi tâm chưa được tu tập, tâm thường bị giao động 
bởi ái dục như thích thây vật đẹp, nghe â âm thanh hay, 
là điều tự nhiên của con người sông trong cõi dục 
giới. Sân hận phát sinh khi kinh nghiệm điều không 
ưa thích. Dã dượi buôn ngủ làm cho tâm buông xuôi 
thiếu tỉnh tấn, hoặc nếu ráng cô găng chú tâm thì 
mau cảm thấy mệt mõi, đặc biệt thường phát sinh 
trong khi hành thiên. Phóng dật làm cho tâm không ở 
vên trên đôi tượng đang quan sát, tâm trượt khỏi đôi 
tượng, phóng chạy đây đó. Hồi tiếc điều tội lỗi đã 
làm trong quá khứ, hay điều tốt chưa thực hiện được, 
làm cho tâm bất an giao động không ở yên trên đề 
mục. Hoài nghi không tin nơi pháp hành, nghi ngờ 
nhân quá, phân vẫn không biết đúng sai. Các loại 
tâm bắt thiện này là những chướng ngại cho tâm, đối 
nghịch lại các loại tâm thiện phát sinh do sự tu tập 
cao thượng hơn. Chúng là kẻ thủ bên trong chúng 
ta. Sự định tâm phát triển qua sự tham thiền có khả 
năng chế ngự được các chướng ngại và làm cho tâm 
an tịnh. Thiền vắng lặng và thiền định BIÚp chúng ta 
đạt được mục đích này. Đây là loại thiền thuộc thế 
tục, theo đó hành giả gom tâm tập trung vào đề mục 
thuộc tục đề. Thiên tâm từ thuộc về loại thiền thể tục. 
Hành giả nghĩ về người thân của mình, hướng tâm 
về người này, đặt sự chú tâm vào ý muốn mong cho 


44 


người này được an vui hạnh phúc. Sự hướng tâm về 
người được rãi tâm từ làm phát triển chi thiền Tầm, 
vitakka, một loại tâm thiện có hiệu quả làm cho tâm 
an tịnh do sự hướng tâm trên đề mục được-duy trì lâu 
đài. Nhờ giữ tâm an trụ được lâu dài, tâm thoát khỏi 
các chướng ngại như ái dục, sân hận, v.v... Một tâm 
thiện khác là chi thiền Tứ, viccara, cũng được phát 
triển, khi tâm chà sát trên đề mục. Hai chỉ thiển này 
làm cho tâm tạm thời được an tịnh, đây là sự thực 
hành thiền văng lặng, samatha bhãvana. Khi tâm an 
tịnh, tham sân văng mặt, chỉ có tâm vô tham và vô 
sân là hai loại tâm thiện phi thường. Sự an tịnh làm 
cho hành giả cảm thây phân khởi, vui thích, phát sinh 
hỉ, piti, qua nhiều giai đoạn. Hành giả cảm thấy hạnh 
phúc, an lạc. Thiền vắng lặng, samatha bhãvang, làm 
cho tâm an tịnh khi tâm vắng bóng phiền não. Thiền 
định, sammadhi bhãvang, làm cho tâm an trụ chìm sâu 
trong đề mục. 


Hành thiền vắng lặng hay thiên định đưa tâm phát 
triển qua bốn tầng thiền. Khi đến tứ thiền, tâm ở 
trạng thái rất an tịnh. 


lâm không bị ảnh hưởng bởi tham sân cũng như các 
tâm chướng ngại khác. Thực hành thiền vắng lặng 
làm cho tâm an tịnh. Nếu biết hành thiền vãng lặng, 
bạn cũng biết hành thiền định. Hai loại thiên này 
thuộc về loại thiền tục thế. 


œ©) 


45 


Các Tầng Thiên trong Thiên Chỉ 
và Thiên Minh Sát 


Trong. thiền văng lặng, hành giả chú tâm liên tục trên 
một đối tượng duy nhất không thay đổi như dĩa đất 
kasina, hay chú tâm vào đối tượng là người thân như 
trong thiền tâm Từ. Thực hành thiền văng lặng không 
cho hành giả đạt sự hiểu biết như phân biệt được tâm 
và vật chất hay danh sắc, hiểu rõ sự tương quan nhân 
quả, và hiểu được sự sanh diệt của đối tượng quán sắt. 
Trái lại, trong sự thực hành thiền minh sát, dù rằng 
sự chánh niệm được g1ữ trên các đối tượng luôn luôn 
thay đôi, luôn luôn mới, nhưng giúp hành giả hiểu 
được thế nào là tâm và vật chất, sự tương quan nhân 
quả, và đặc tính sinh điệt của các đôi tượng quán sát. 
Trong thiền văng lặng, vì không cho hành giả sự hiểu 
biết về tâm và vật chất nên hành giả có sự chấp giữ 
những quan kiến như tin về sự hiện hữu của một tự 
ngã, hay linh hồn, hay một đẳng Sáng Tạo. Hay hành 
giả không hiểu được sự tương quan nhân quả, sẽ tin 
nơi sự không có quả báo, hoặc chỉ tin vào nhân duyên 
một cách sai lạc làm cho hành giả tin có sự hiện hữu 
một đẳng Tối Cao tạo ra muôn loài, tạo ra vũ trụ. Đây 
là những sự tin tưởng sai lầm. Khi không có sự hiểu 
biết về sự sanh diệt hành giả sẽ hiểu sai lạc. Nếu chỉ 
tin vào sự sinh mà không có sự diệt, hành giả sẽ tin 
vào sự thường còn vĩnh viễn, hay thường kiến. Hoặc 
chỉ tin vào sự diệt không thôi, sẽ tin vào không có tái 


46 


sinh, chết là hết, hay đoạn kiến. Do đó nếu không 
hành thiên minh sát, không có trí tuệ minh sát, hành 
giả sẽ tiếp tục mang trong tâm những sự tin tưởng sai 
lầm như vậy trong suốt nhiều đời nhiều kiếp. Vì thế, 
chính vì tính chất tục thê của tâm định đạt được trong 
thiền văng lặng, nên hành giả chỉ đạt được sự an tịnh 
nơi tâm chứ không đạt được trí tuệ đề giúp hành giả 
buông bỏ các tà kiến. 


Sát na định, khanika samadh¿, là sự gom tâm thành 
một điểm trong một khoảnh khắc khi tâm ghi nhận 
hay có sự chánh niệm, hình thành ngay lập tức khi đề 
mục xuất hiện. Sát na định là loại định tâm rất quen 
thuộc đối với hành giả thiền minh sát. Sát na định 
còn có đặc tính khác là sự găn chặt cực mạnh vào đề 
mục, øom tụ tâm vào một điểm tương đương với cận 
định trong thiên văng lặng. Sát na định chỉ sinh khởi 
khi có chánh niệm được giữ không gián đoạn, qua sự 
luôn luôn ghi nhận và liên tục ghi nhận đề mục. Nhờ 
sự liên tục của chánh niệm ở thời điểm trước và thời 
điểm kế tiếp, nên không cho các chướng ngại tâm 
chen vào được. 


Khi sát na định phát triển mạnh mẽ, minh sát tuệ hình 
thành. Hành giả thấy sự sinh diệt vô cùng mau lẹ của 
đê mục quán sát. Trong khoảnh khắc này, tâm hành 
giả hoàn toàn văng bóng các chướng ngại tâm như ái 
dục, sân hận, dã dượi buôn ngủ, phóng dật hồi tiếc, và 
hoài nghi. Do đó, tâm trở nên an tĩnh. Đặc biệt khi 
hành giả đạt được tuệ giác xả hành, sankhãrupekkha- 


4¡ 


ñãna, tâm hành giả trở nên cực kỳ định tĩnh, không 
thê bị các chướng ngại tâm này ảnh hưởng. 


Khi sự định tâm mạnh mẽ, tâm trở nên định tĩnh và 
được gọi là chứng đắc thiên /hãna. 


Có hai loại chứng đắc thiên: Chứng đắc qua thiên 
văng lặng ãramanipa-jhãna hay samatha-jhãna và 
chứng đắc qua thiền minh sát /2kkhanäpa-jhãna hay 
vi0assanä-Jhãna. 


Trong thiền vắng lặng, hành giả thành tựu trạng thái 
định tĩnh này băng sự quan sát liên tục đề mục như 
đĩa đât kasina. Khi hành giả thây được đĩa kasina 
hiện rõ trong tâm, hành giả đắc thiên. 


Trong thiên minh sát, hành giả đắc thiên trong hai trường 
hợp: đắc thiên trong khi quán sát đề mục phát triển tuệ 
minh sát, vả đắc thiền khi chứng đạt Đạo Quả. 


Trong trường hợp thứ nhất, hành giả thành tựu trạng 
thái định tĩnh khi đạt tuệ giác phân biệt tâm và vật 
chât, hay tuệ giác phân biệt danh sắc, hay khi hành 
giả hiểu được đặc tính riêng của đề mục, sabh8va 
lakkhana. Như trong lúc quán sát phông XẹP, hành 
giả thây được đặc tính riêng của vật chất biểu hiện 
của tứ đại như yếu tô 'BIÓ là sự chuyên động, hay của 
yếu tô đật là cứng mềm, của yếu tô lửa là nóng lạnh, 
hay của yếu tô nước là sự dính chặt hay â âm ướt. Hay 
thây đặc tính riêng của tâm biểu hiện qua sự nhận biết, 
buồn vui, ưa, thích, sướng, khô..v.v... Hoặc hành giả 


48 


thành tựu trạng thải định tĩnh này khi thây đặc tính 
chung, samañfña lakkhapa, biêu hiện qua sự sinh diệt 
của đề mục. Tâm hành giả có sự định tĩnh. Hành giả 
chứng đắc tầng thiền minh sát. 


Trong trường hợp thứ hai, hành giả đắc tầng thiền 
minh sát và chứng đạt sự diệt tận của danh sắc, thành 
đạt Đạo Quả. Hãy tạm thời đê vân đê này qua một 
bên. 


Hãy đề cập đến hai chỉ thiền tầm, vi/akka, và tứ, 
viccãra, trong thiên định. Khi quán sát đề mục, hành 
giả hướng tâm một cách chính xác và trực tiếp vào đề 
mục, đây là đặc tính của chi thiền /ẩm. Sau khi đặt 
tâm trên đề mục, chi thiền tứ hình thành qua sự chà 
sát đề mục và giữ yên trên đề mục. Khi hai chỉ thiền 
này có mặt liên tục làm chê ngự được các chướng ngại 
tâm như ái dục, sân hận đã dượi, buồn ngủ v.v..không 
để chúng xâm nhập tâm. Tâm vắng bóng phiền não. 
Tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng. Trạng thái này gọi 
là tâm ân cư phiền não. Kế đến, hành giả cảm thấy 
hoan hỉ biểu hiện qua các hình thức như nỗi óc, rờn 
rợn..và hành giả cảm thấy dễ chịu, an lạc, hạnh phúc. 
Tâm hành giả trở nên định tĩnh gom tụ thành một 
điểm, ekkagara. Tóm lại, hành giả chứng đắc thiền 
định qua sự phát triên liên tục băng các chỉ thiền tầm, 
tứ, hi, lạc, và nhất tâm. 


Trong thiên minh sát, sự đắc thiền minh sát cũng được 

khởi đâu nhờ yêu tô tâm. Khi quán sát phông xẹp, 

phải vận dụng sự hướng tâm về đê mục, là tâm. Lúc 
49 


ban đầu, cần phải có yếu tô tâm, làm trung gian giữa 
chánh niệm và đề mục để nhận thấy được đặc tính 
riêng của đề mục, vì chánh niệm chưa làm quen với 
đề mục. Giống như một người lạ muốn vào gặp vua, 
không thể trực tiếp gặp nhà vua được, trước nhất cần 
có người trung gian tiễn dẫn. đến cho gặp vua. Sau 
này, quen dân, không còn cần người tiễn dẫn nữa. 
Cũng như vậy, lúc đầu cân phải có sự hướng tâm về 
đối tượng hay tầm làm trung gian giữa chánh niệm 
và đề mục. Chánh niệm nhờ đó được giữ liên tục 
trên đề mục như thê xúc chạm, chà sát đề mục. Đây 
là biểu hiện của yếu tố tứ, sự xúc chạm và chà sát đề 
mục. Lúc này coi như chánh niệm có sự quen thuộc 
được đề mục. Do đó, nhờ sự phát triển của tầm và tứ, 
chánh niệm tăng trưởng sự tiếp xúc và duy trì trên đề 
mục mạnh hơn nữa, tăng trưởng sự quen thuộc với đề 
mục hơn nữa. Đến lúc này, hành giả cảm thây tự tin 
với sự thực hành của mình. Hành giả cảm thây hoan 
hỉ, sung sướng, bình an, đưa đến sự an tịnh trong tâm. 
Tâm trở nên định tĩnh. Hành giả kinh nghiệm sự đắc 
thiền minh sát. 


Theo tiến trình thiên tập, sức mạnh sát na định trở nên 
mạnh mẽ bảo vệ tâm không bị phiên não xâm nhập. 

Tâm không còn bị giao động, trở nên an tịnh. Giông 
như một ly nước bị quây đục với cặn bã, khi được đề 
yên, dân dân nước bớt đục, cặn bã lắng đọng xuống 
đáy ly, cuối cùng chỉ còn nước trong bên trên, cặn bã 
nằm bên dưới. Cũng giống như vậy, khi sát na định 
trở nên mạnh mẽ ngăn chận không để các ô nhiễm ái 


90 


dục, sân hận, dã dượi buôn ngủ, v.v.. xâm nhập tâm, 
tâm trở nên trong sạch an tịnh. Nhờ tâm an tịnh, phát 
sinh sự hiểu biết như khả năng nhận thấy thế nào là 
đề mục quán sát và thế nào là tâm ghi nhận, hay sự 
phân biệt được tâm và vật chất (wzmã và rữpa), còn 
gọi là danh sắc. Hành giả cũng hiểu được thế nào là 
tương quan nhân quả của các hiện tượng tâm và vật 
chất. Đây là minh sát tuệ đầu tiên. Thấy được tác ý 
là tâm làm nhân, chuyên động là vật chất hay sắc, là 
quả. Hoặc thây vật chất là nhân, tâm là quả, hay tâm 
là nhân, tâm là quá, hay vật chất làm nhân tạo ra vật 
chất là quả. Hành giả hiểu được rõ ràng tương quan 
nhân quả của các hiện tượng. Tiếp tục phát triển sát 
na định sẽ đưa đến sự hiệu biết bản chất sinh điệt của 
tâm và vật chất. Hành giả hiểu được đặc tánh chung 
của các pháp là vô thường, bất toại nguyện, và thấy 
răng tất cả các hiện tượng tâm và vật chất chỉ đơn 
thuân là một tiến trình, mà không có cái tôi ta, tự ngã, 
hay linh hồn nào trong tiến trình này. 


Theo sự tiến triển trong thiền tập, sức mạnh của 
chánh niệm và sát na định ngày càng phát triển hơn 
nữa, hành giả kinh nghiệm các pháp sinh diệt vô cùng 
mau lẹ. Tâm không bị phiên não chỉ phối do năng lực 
chánh niệm được duy trì liên tục. Ở gia! đoạn này, 
ái dục, kØmacchanda nĩvarana, tạm thời không còn 
sinh khởi. Hi, lạc phát sinh. Tâm an tịnh một cách 
phi thường. Trạng thái này tương đương với sự thành 
đạt cận định hay nhập thiên trong thiền vắng lặng. 


51 


Đặc biệt khi hành giả đạt tuệ giác cao hơn như tuệ 
sinh diệt, đayabbaya-ñana, hay tuệ diệt, bhangd- 
fñãna, sắt na định càng trở nên mạnh nhiêu hơn nữa. 
Hành giả cũng chứng nghiệm được hỉ, lạc, hay ánh 
sáng v.v...là những kết quả đem lại sự vui thích, khích 
lệ, làm cho hành giả không còn thoái thác trong thiền 
tập. Chánh niệm giờ đã quen thuộc với đề mục nên 
không còn nhờ yếu tô tầm làm trung gian. Thiên tập 
trở nên có trớn mạnh, không còn khó khăn như trước 
kia. Chánh niệm tự động hướng đến đề mục và tự 
động duy trì trên đề mục. Hành giả không còn cần 
phải cô gắng đưa tâm vê đề mục và cô sức duy trì 
chánh niệm trên đề mục. Hai yếu tổ tâm và tứ giờ 
đây không còn. Hi lạc phát sinh càng mạnh hơn. 
Hành giả vui thích với hỉ lạc nhiêu hơn. Hành giả 
có khuynh hướng dính mắc vào các cảm giác SUnE 
sướng, lâng lâng, an lạc... Sự dính mắc vào các cảm 
giác, nikanHi, làm cho đình trệ pháp hành. Hành giả 
phải tiếp tục gia tăng chánh niệm vào tất cả các hiện 
tượng, sao cho sự dính mắc không còn xuất hiện nơi 
tâm nữa. 


Chúng ta đã bàn qua các điểm khác biệt giữa. thiền 
văng lặng và thiên minh sát. Trong thiền chỉ, đề mục 
hành thiền thuộc về tục để. Hành giả chú tâm quán 
sát đề mục cỗ định, làm cho tâm định tĩnh. Trong 
thiền minh sát, đề mục hành thiền thuộc vẻ chân để. 
Hành giả quán sát tât cả các hiện tượng tâm và vật 
chất sinh khởi, hình thành tuệ minh sát. Hành giả 
hiểu được thế nào là thân tâm, hay danh sắc, thế nào 


92 


là nhân quả, và hiểu được ba đặc tánh: Vô Thường, 
Bât Toại Nguyện, và Vô Ngã, đê cuôi cùng chứng đạt 
Đạo Quả. 


Do đó, thay vì thực hành thiên chỉ, bạn có thê trực 
tiếp hành thiên minh sát đề thành đạt thánh quả. 


s 


Phiên Não và Hạnh Phúc 


Khi trạng thái tâm (tâm sở) thiện bị đem ra khỏi tâm, 
phiên não tuôn vào quây phá. Phiền não trong tâm là 
nguyên nhân hình thành ý tưởng bất thiện, loại phiên 
não tư tưởng, như ý muốn chiếm đoạt, hay ý muôn 
hãm hại, và cuối cùng trở thành loại phiên não tác 
động, biểu hiện ra bên ngoài thành hành động và lời 
nói bât thiện. Trong lúc hành thiền, các chướng ngại 
tâm như ái dục, sân hận, dã dượi buôn ngủ v.v...cũng 
xâm nhập vào tâm xua đuôi các tâm thiện lành ra 
khỏi tâm. Giống như khi cướp xâm nhập vào nhà, 
năm quyên làm chủ căn nhà. Khi ái dục chiêm tâm, 
kamacchanda nĩvarana, xua đuôi tâm sở thiện ra 
khỏi tâm. Tâm bị quây phá không chỉ một loại phiên 
não, mà trong giây phút đó, còn bị ảnh hưởng bởi 
những loại phiền não khác như phiền não ngủ ngâm, 
anusaya kilesa, phiền não tư tưởng, hay phiên não 
tác động. 


Tất cả đau khổ đều gây ra bởi phiền não. Con người 
bị đau khổ bởi tham sân si, hay ngã mạn, bủn xin 
v.v... Nó làm cho cá nhân đau khô và người xung 
quanh cũng đau khổ theo. Do đó ngay khi phiên não 
chiếm ngự tâm, chúng hành hạ, thiêu đốt tâm, làm 
cho người này đau khổ. Đây là hiệu quả của phiền 
não. Đối với lửa thường còn cho thây lửa và khói, 
nhưng lửa phiên não tham sân sĩ không phát ra ngoài, 
nên ¡ khó thấy và khó dập tắt hơn lửa thường. Phiên 


S4 


não ngủ ngầm, anusaya kilesa, là loại phiên não tiềm 
ân trong tâm luôn luôn chờ đủ cơ hội để phát tác. 
Lọai phiền não này chỉ có thể xóa sạch bằng minh sát 
đạo và thánh đạo. Khi có điều kiện, phiền não ngủ 
ngầm sẽ chỗi dậy và biến thành phiền não tác động, 
biểu hiện thành hành động và lời nói. Phiền não ngủ 
ngâm rất khó thấy, khó như khi thấy một người đang 
ngủ, chúng ta không biết người này sẽ chỗi dậy lúc 
nào. Hoặc so sánh với khả năng gây hỏa hoạn tiêm 
ân trong diêm quẹt. 


Khi không chánh niệm hay chánh niệm yếu, phiền 
não tư tưởng sẽ sinh khởi lúc tiếp xúc với vật hấp dẫn, 
đáng ưa thích làm phát sinh dính mắc, đưa đến dục 
vọng. Tâm bây giờ chỉ có sự ham muôn, không còn 
chứa điêu øì thiện lành. Ngược lại, khi tiếp xúc vật 
không ưa thích, sẽ phát sinh sân hận. Khi đến mức 
độ thái quá, từ dạng phiên não tư tưởng sẽ trở thành 
phiên não tác động, biên thành hành động và lời nói 
bất thiện. Khởi đầu bằng phiên não ngủ ngâm, biến 
thành phiền não tư tưởng, tiếp theo là chuyển thành 
phiên não tác động, rôi cuỗi cùng thành hành động 
và lời nói. Cũng giống như hỏa hoạn bắt đầu từ tiềm 
năng tạo ra lửa từ diêm quẹt, khi được quẹt, sẽ bùng 
cháy gây nên hỏa hoạn. Do đó nêu không muốn tâm 
bị ô nhiễm, điêu cân thiết là phải tận diệt phiền não 
ngủ ngâm, nhằm vô hiệu hóa tiềm năng gây nên ô 
nhiễm. Muốn vậy phải luôn luôn giữ chánh niệm. Dù 
tư tưởng bất thiện có kịp phát sinh, khả năng chánh 
niệm sẽ tận diệt ngay lập tức tư tưởng bất thiện này. 


SÀ) 


Nếu không có chánh niệm sẽ không thê chế ngự được 
phiền não, không phát triển được sự định tâm, do đó 
không phát triên được trí tuệ. Vì không có trí tuệ, nên 
không hiểu được bản chất thực sự của đối tượng đang 
quán sát, và do đó dính mắc vào dáng vẻ tổng quát 
sinh khởi nơi tâm, nimitta-gaha, rôi trở thành hình 
ảnh chỉ tiết, anubyafijanaggaha. 


Khi người cùng phái ở chung với nhau sẽ không có 
øì xảy ra. Nhưng khi có người khác phải sông chung, 
sẽ phát sinh những sự ưa thích nơi hình dáng, dính 
mặc nơi sắc diện, hình ảnh đàn bà, đàn ông. Nếu 
không chánh niệm, sẽ làm phiền não phát sinh. Bắt 
đầu băng sự phân biệt nam nữ, trở thành ý tưởng ưa 
thích, trở nên hình ảnh ưa thích, cuỗi cùng sinh khởi 
ái đục. Ngược lại nếu không thích, sẽ phát sinh sân 
hận, ghen ghét. Từ lúc thây hình dáng tông. quát, 
tiếp tục nhìn mãi, sẽ thây đối tượng mang nhiều chỉ 
tiết hơn, từ vóc dáng sang mắt mũi, tÓc tai, V.V...Và 
trở nên dính mắc vào các hình ảnh chỉ tiết trong tâm, 
phát sinh ái dục. Ý nghĩ về các chỉ tiết càng nhiều 
làm cho phiên não sinh khởi trong tâm cảng lúc càng 
nhiều hơn. Nếu không có chánh niệm, tiếp tục suy 
nghĩ trong một giây, một giờ, tâm sẽ liên tục chứa 
đây các ý tưởng ái dục hình thành từ các đối tượng 
sinh khởi qua lục căn. 


Sự thỏa thích hưởng thụ cảm giác mang lại từ sự ưa 
thích này gọi là dục lạc, một loại hạnh phúc pha trộn, 
vyãäseka sukha. Khi nghe bản nhạc du dương, tâm 
sinh khởi ưa thích và phát sinh sự ham muốn được 


S6 


nghe thêm nữa. Sự ham muốn diễn ra liên tục trong 
khi hưởng thụ là loại hạnh phúc ái dục, thuộc loại 
hạnh phúc tạp nhạp. Tự nơi đỗi tượng không mang ưa 
ghét, nhưng vì dính mắc nên phát sinh ý tưởng ham 
muốn. Hạnh phúc dục lạc hình thành băng đường 
lôi này. Giống như bản chất tự nhiên của thịt là lạt 
lẽo, nhưng trở nên thơm ngon khi được ướp 8ø1a vị. 
Hạnh phúc dục lạc hình thành bởi lòng ham muốn 
được bỏ thêm vào đối tượng. Do vậy, dục lạc, hay 
hạnh phúc ngũ dục thuộc loại hạnh phúc tạp nhạp, 
missaka sukha. Cho dù đôi tượng có đáng ưa thích, 
nhưng nếu không phát sinh ham muốn, hạnh phúc 
ngũ dục sẽ không hình thành. Ham muốn, hay tham 
ái là phiền não. Vì chứa đựng phiền não nên hạnh 
phúc ngũ dục còn được gọi là hạnh phúc bất tịnh, 
aparisuddha sukha. 


Hạnh phúc phi dục lạc là loại hạnh phúc đối nghịch 
với hạnh phúc dục lạc. Bản chất của loại hạnh phúc 
này là trong sạch thanh tịnh. Đây là loại hạnh phúc 
mà các bạn đang theo đuôi. Nền tảng của loại hạnh 
phúc này là giới hạnh, chánh niệm và thu thúc lục 
căn. Giữ giới hạnh tròn đây. Duy trì chánh niệm nơi 
tất cả các đối tượng sinh khởi nơi lục căn. Bảo vệ 
tâm thường xuyên băng chánh niệm. Thu thúc lục 
căn luôn luôn. Kết quả của sự giữ giới, giữ chánh 
niệm, và thu thúc lục căn làm cho tâm được an định, 
adhicitta. Hạnh phúc tạo nên do sự định tâm được 
gọi là hạnh phúc an định. 


Khi chánh niệm được giữ liên tục, chế ngự được các 
Sỉ 


phiền não, đây xa các chướng ngại, hình thành sát 
na định, tâm được an tịnh từ thời điểm này sang thời 
điểm khác. Hi, lạc phát sinh mạnh mẽ. Một loại 
hạnh phúc tuyệt diệu sinh khởi từ các tâm sở thiện 
lành. Đây là loại hạnh phúc phi dục lạc, loại hạnh 
phúc trong sạch thanh cao, avyãseka sukha. 


Tóm lại, khi phiền não có mặt nơi tâm, tâm bất an giao 
động. Khi có đính mắc vào sự vật ưa thích, phát sinh 
tham ái, hình thành loại hạnh phúc pha trộn, tạp nhạp, 
không thanh cao vì chứa đựng phiên não. Hạnh phúc 
dục lạc hình thành từ tham ái. Hạnh phúc phi dục 
lạc là loại hạnh phúc khi tâm vắng bóng phiên não, 

không mang tham ái. Đây là loại hạnh phúc thanh 
cao thiện lành chỉ kinh nghiệm được trong thiên tập. 


SỐ 


Hai Loại Hạnh Phúc 


Chúng ta đã bàn qua hai loại hạnh phúc: hạnh phúc 
ngũ dục và hạnh phúc phi ngũ dục. Hạnh phúc ngũ 
dục chứa đựng ái dục. Bản chất của ái dục là tâm 
tham. Nếu không có tham ái sẽ không hình thành loại 
hạnh phúc này. Vì chứa ái dục nên hạnh phúc ngũ 
đục là loại hạnh phúc mang phiên não, không trong 
sạch. Do đó, hạnh phúc ngũ dục còn mang nhiều tên 
khác như: hạnh phúc pha trộn, hạnh phúc tạp nhạp, 
và hạnh phúc bắt tịnh. Hạnh phúc phi ngũ dục là loại 
hạnh phúc không chứa ái dục. Hạnh phúc phi ngũ 
dục còn mang nhiêu tên khác như: hạnh phúc không 
pha trộn, hạnh phúc thuân khiết, và hạnh phúc thanh 
cao. Hạnh phúc phi ngũ dục được hình thành trong 
quá trình thanh lọc tâm. Bắt đầu từ sự giữ giới, đến 
sự hành thiên thực hành chánh niệm. Nhờ giữ chánh 
niệm liên tục vào các hiện tượng sinh khởi qua lục 
căn, giúp bảo vệ tâm không bị phiền não xâm nhập. 
Thu thúc lục căn được duy trì liên tục. Kết quả từ sự 
g1ữ giới, duy trì chánh niệm, và thu thúc lục căn làm 
cho tâm được an định, tạo nên loại hạnh phúc an tịnh, 
thuộc loại hạnh phúc phi ngũ dục, hạnh phúc thanh 
cao, hạnh phúc không pha trộn, không tạp nhạp. 

Hôm nay chúng ta bàn tiếp loại hạnh phúc phi ngũ 
dục vệ hai phương diện pháp học và pháp hành. 


Khi chú tâm theo dõi phông xẹp, bạn vận dụng tinh 
tân, có găng hướng tâm đến đề mục, giữ chánh niệm 
59 


duy trì trên đề mục, trở nên gắn chặt với đề mục, và 
liên tục chà sát đề mục. Kết quả này đạt được nhờ 
tinh tấn và hai chi thiền Tầm và Tứ. Tầm giúp đưa 
tâm đến đê mục, và Tứ giúp chà sát đề mục. Đồng 
thời cũng do kết quả của năng lực dũng mãnh của sự 
tinh cần làm cho tâm trở nên năng động, linh hoạt và 
tỉnh giác. Các sức mạnh này đây lui các tâm sở như 
ái dục, sân hận, đã dượi buôn ngủ, v.v...làm cho tâm 
trở nên rạng rỡ và sáng ngời. Tâm an trụ trên đề mục 
không còn phóng chạy nơi khác. Tâm giờ đây trở 
nên phi thường không giỗng như tâm thông thường. 
Tâm không còn bị ảnh hưởng bởi các chướng ngại 
như: ái dục, sân hận, dã dượi buôn ngủ, bất an hỗi 
tiếc, và hoài nghi. Đây là kết quả của sự rèn luyện 
tâm, phát triển các tâm thiện lành. Tâm trở nên cao 
thượng, phi thường. Trạng thái tâm an tịnh tĩnh lặng 
này là loại hạnh phúc phi ngũ dục. 


Hạnh phúc an tịnh tĩnh lặng do tâm vắng bóng phiên 
não. Hạnh phúc này: là kết quả tu tập theo pháp thiền 
Tứ Niệm Xứ “Nây chư Tỳ Khưu, đây là con đường 
độc nhát để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chẩẳm đứt 
lo âu phiên muộn, uất ức than khóc, diệt khô thân và 
khổ tâm, đạt Thánh Đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó 
là Tứ Niệm Xứ.” Kết quả này do sự thực hành chánh 
niệm quán sát các hiện tượng vật chất sinh khởi nơi 
thân, nệm thân hay quán thân trên thân, chánh niệm 
quán sát các cảm giác, niệm thọ hay quán thọ trong 
thọ, chánh niệm quán sát các hiện tượng thuộc vỆ 
tâm, niệm tâm hay quán tâm trong tâm, chánh niệm 


60 


quán sát các hiện tượng qua lục căn, niệm pháp hay 
quản pháp trong các pháp. 


Tóm lại, hành giả phải chánh niệm tất cả các hiện 
tượng tâm và vật chât ngay khi mới sinh khởi. Nhờ 
kết quả của tỉnh tân và yêu tổ Tầm, tâm được giữ an 
trụ nơi đề mục từng thời điểm này sang thời điểm 
khác, hình thành sát na định. Do vậy, tâm được an 
tịnh trong sạch, không phiên não, không ô nhiễm trong 
từng thời điểm liên tục tạo nên hạnh phúc an tịnh 
tính lặng. Hành giả kinh nghiệm được hạnh phúc này 
trong thiền tập. Đây là kết quả của sự rèn luyện tâm 
giúp cho tâm phát triển lành mạnh, bjZvãna. Nhờ 
thiên tập, các tâm thiện được hình thành và phát triển, 
tâm hành giả trở nên mạnh mẽ, phi thường, adhicif/a. 
Hạnh phúc hình thành từ loại tâm phi thường này gọi 
là adhicifa sukha, thuộc loại hạnh phúc trong sạch 
thanh cao, không pha trộn, avyãseka- sukha. Hạnh 
phúc do tâm thanh tịnh trong sạch là loại hạnh phúc 
khác hăn loại hạnh phúc ngũ dục chứa đựng tham 
ái, mang bản chất không trong sạch. Tương tự như 
lọai thức ăn có nhiều gia vị, nhờ gia vị nên làm cho 
người ăn cảm thấy khoái khẩu. Bản chất của ngũ 
dục không có gì thích thú, nhưng khi có sự tham ái 
làm cho người thọ hưởng cám thây hạnh phúc. Hạnh 
phúc phi ngũ dục không pha trộn phiên não, loại hạnh 
phúc trong sạch thanh cao. 


Hạnh phúc phi ngũ dục hình thành do sự thu thúc 
lục căn, cùng sự thực hành Tứ Niệm Xứ, chánh niệm 
không đê phiên não xâm nhập vào tâm. Dù không 


61 


hành thiên, nhưng nêu có sự thu thúc kiêm soát lục 
căn cũng tránh được ảnh hưởng của phiên não. 


Vào thời Đức Phật, có một vị vua rất thắc mắc về 
giới luật của các vị sư trẻ tuôi. Nhà vua bèn hỏi vị sư 
trẻ tuổi. “Thưa Đại Đức, ngài còn trẻ tuôi chịu ảnh 
hưởng bởi dục lạc. Làm thế nào Đại Đức kiểm soát 
được lòng mình không bị ảnh hưởng bởi ái dục?” 


Vị sư trẻ tuôi trả lời: “Khi gặp phụ nữ, tôi xem họ như 
là em, là chị, hay là mẹ mình”. 


Không băng lòng câu trả lời này, nhà vua nói: “Nhưng 
tâm thay đổi rất nhanh có thê làm cho đại đức không 
coi người kia là em, là chị, hay là mẹ nữa. Vậy thì 
Đại Đức phải làm sao ?”. 


Vị sư trẻ tuôi trả lời: “Tôi quán tưởng đến sự bất tịnh 
Của CƠ thê dưới hình thức 32 phân ô trược. Quán 
tưởng sự ô trược của mỗi thành phân cũng giữ tâm 
không bị xáo trộn vì ái dục”. 


Vẫn chưa thỏa mãn, nhà vua hỏi tiếp: “Nhưng có thê 
trong khi quán tướng ô trược, tâm coi đó là những gì 
đẹp đẽ không ô trược thì sao?” 

Vị sư đáp: “Tôi dùng thiền Tứ Niệm Xứ, thực hành 
chánh niệm, thu thúc lục căn, giữ tâm không bị phiên 
não xâm nhập. Và nếu có ý tưởng ái dục sinh khởi, 
tôi cũng dập tắt được ý nghĩ này nhờ sức mạnh của 
chánh niệm”. 


Nhà vua thỏa mãn với câu trả lời như vậy, và nói 


62 


“Quả thật vậy Đại Đức, đúng với kinh nghiệm bản 
thân, mỗi khi có việc phải đi ngang qua Tam Cung 
Lục Viện, nhờ thu thúc lục căn nên trầm cảm thấy 
bình thản an nhiên, không bị xáo trộn vì ái dục”. 


Qua thí dụ trên cho thấy, nếu thực hành chánh niệm, 
giữ gìn lục căn sẽ bảo vệ được tâm không bị phiền 
não quấy rối. Nếu không chánh niệm kịp thời vào 
lúc đôi tượng sinh khởi, sẽ phát sinh sự ưa thích vào 
đáng vẻ tổng quát, đưa đến các ý tưởng chỉ tiết hóa 
đôi tượng, làm cho tâm mang hình ảnh càng nhiều 
chỉ tiết giúp cho ái dục kích động tâm, tâm trở nên 
giao động bất an. 


Khi giữ chánh niệm vào tất cả những øì sinh khởi qua 
lục căn, tâm được chánh niệm bảo vệ không bị phiên 
não quấy phá bởi ái dục, sân hận, v.v...nên tâm trở 
nên an tịnh trong sạch, tạo nên loại hạnh phúc bình an 
tính lặng, san, một loại hạnh phúc thanh khiết, trong 
sạch, không pha trộn. 


Những ai thích hạnh phúc ngũ dục sẽ cho răng hạnh 
phúc ngũ dục là loại hạnh phúc cao nhất, đáng hưởng 
thụ nhật. Họ không muốn từ bỏ, sợ hãi phải từ bỏ hay 
bị mất mát. Cho đến khi tới đây, thực hành thiên Minh 
Sát, thực hành đúng phương pháp, đạt kết quả, tự bản 
thân chứng nghiệm được hạnh phúc thanh tịnh thuần 
khiết từ trạng thái tâm trong sạch, an tịnh, không giao 
động, bạn mới hiểu được hạnh phúc phi ngũ dục vượt 
trội biết bao lần hạnh phúc ngũ dục. Bạn hiểu được 
lợi lạc của sự luyện tâm nên cảm kích pháp hành. 


63 


Bạn phát triển đức tin, thực hành nghiêm túc và cần 
trọng để rồi cuối cùng bạn sẽ chứng nghiệm loại hạnh 
phúc vô biên không gì sánh băng. Đó là hạnh phúc 
Niết Bàn, loại hạnh phúc giải thoát cao tột, vô biên. 


64 





65 





66 


Tốt Đẹp Ở Chặng Đầu 


Khi hành thiền đúng phương pháp, hành giả đạt được 
sự định tâm, phát triển được các loại tâm cao thượng, 
và chứng nghiệm được loại hạnh phúc thanh cao, tĩnh 
lặng, hạnh phúc Giáo Pháp. 


Nếu theo đuổi hạnh phúc ngũ dục như khuynh hướng 
chung của đa số, sẽ không thể nào chứng nghiệm 
được loại hạnh phúc thanh cao tĩnh lặng này. 


Trước khi thực hành Giáo Pháp, bạn nghe giảng Pháp. 
Nếu nghe một cách cần thận với một động lực đúng 
đăn, bạn sẽ hưởng được lợi lạc do Giáo Pháp mang 
lại. Chưa nói đến lợi ích do sự hành trì Giáo Pháp sẽ 
đưa đến sự chứng nghiệm hạnh phúc bình an, sanii 
sukha, mang lại từ sự thực hành Giáo Pháp viên mãn, 
một loại hạnh phúc cao thượng, vượt trội hơn tất cả 
các loại hạnh phúc khác. 


Hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến làm thế nào băng việc 
nghe Pháp sẽ dẫn đến sự trấn áp được phiền não gIÚúp 
sự thực hành Giáo Pháp được tiễn bộ, để cuối cùng 
hưởng lợi lạc của Giáo Pháp. 


Bạn bỏ hạnh phúc thế tục phía sau để đến đây tu tập 
trong khóa thiên này. Nếu thực hành tinh cần, bạn sẽ 
chứng nghiệm được hạnh phúc Giáo Pháp. Nếu thực 
hành không cần trọng, dễ duôi, sai phương pháp, 
thực hành không theo đúng sự chỉ dẫn, tưởng tượng, 


67 


mơ mộng, sẽ không cho bạn thấy được Giáo Pháp, 
vốn là một pháp cao thượng, một pháp hành thực tế. 
Thực hành như vậy chỉ phí thì giờ. Không những 
bạn không hưởng được hạnh phúc Giáo Pháp mà còn 
mắt luôn hạnh phúc thế tục. Thà răng bạn đừng đến 
đây mà bạn còn hưởng được hạnh phúc thế tục, hơn 
là phí thì giờ và không hưởng được loại hạnh phúc 
nào hết. 


Theo chú giải trong Thanh Tịnh Đạo, một trong sáu 
phẩm tính của Giáo Pháp, phẩm tính “Khéo Thuyết 
Giảng”, svãkkhaío, là một phẩm tính viên mãn, được 
diễn tả trong “svãkkhato bhagavata dhammo”. Giáo 
Pháp dùng để tu tập thân khẩu ý trong sạch. Kết quả 
này bắt nguôn từ nghe, thực hành, và chứng đạt. 


Khi nghe Giáo Pháp, người nghe cảm thây tâm an 
lạc, tâm thoát khỏi năm chướng ngại như ái dục, sân 
hận, v.v... đó là đặc tính tốt đẹp ở chặng đầu của Giáo 
Pháp, ãäï-kalyana. Khi thực hành Giáo Pháp, là thực 
hành Tam Học, Giới-ĐỊnh-Huệ. Hành giả luôn chánh 
niệm vào các đối tượng, không bỏ sót, nhờ đó phát 
triển được sát na định, thành đạt sự định tâm, hành 
giả kinh nghiệm sự tĩnh lặng, là loại hạnh phúc thiền 
định. Đặc biệt khi đến tuệ Sinh Diệt, wdayabbaya- 
ñãna, hành giả thây được sự sinh diệt mau lẹ của các 
hiện tượng tâm và vật chất, kinh nghiệm được hạnh 
phúc minh sát. Hành giả thây ánh sáng, kinh nghiệm 
phi lạc, an tịnh, đây là hạnh phúc minh sát. Khi đến 
tuệ xả hành, hành giả kinh nghiệm sự tịch tịnh, tâm 
vững trụ và bình an, đó là đặc tính tốt đẹp ở chặng 


68 


giữa của Giáo Pháp, majjhe-kalyana. Do đó nếu ai 
theo được chánh đạo, thực hành theo Giáo Pháp, 
cuối cùng sẽ thành đạt sự quân bình nơi tâm, là phẩm 
chất tâm của vị A La Hán, dù chưa phải là A La Hán 
nhưng thực hành tốt đến giai đoạn này, hành giả sẽ 
kinh nghiệm được phẩm chất cao thượng này. 


Hành giả có khả năng chịu đựng được mọi tốt xấu trên 
đời, an nhiên tự tại, nhờ sự mêm dẻo của tâm. Phẩm 
chất này gọI là /afibhava. Đây là đặc tính tốt đẹp ở 
chặngg cuối của Giáo Pháp, pirosaãna-kalyana. 


Tóm lại phẩm tính Khéo Tuyên Giảng của Giáo Pháp 
biểu hiện băng ba đặc tính trong ba giai đoạn. Đặc 
tính “tốt đẹp ở chặng đầu” là khi nghe Pháp, tâm thoát 
khỏi năm chướng ngại. Đặc tính “tốt đẹp ở chặng 
giữa” là khi thực hành Giáo Pháp, tâm quân bình. 
Đặc tính “tốt đẹp ở chặng cuỗi” là khi thực hành viên 
mãn chứng đắc Đạo Quả, thành đạt Niết Bàn, kinh 
nghiệm được hạnh phúc giải thoát. 


Theo tinh thân nội dung “svãakkhato bhagavata 
đhammo”, phản ảnh ba đặc tính: phương pháp đúng 
đắn, thực sự hành trì, và thực chứng lợi ích. Đây là 
một cách diễn tả phẩm tính của Giáo Pháp. 


Khi nghe Pháp, tâm thoát khỏi phiên não. Nghe 
Pháp là nhân duyên, thoát khỏi phiên não là kết quả. 
Đặc tính này cũng năm trong ý nghĩa “khéo thuyết 
giảng”. Khi nghe Pháp với tâm ngã mạn, phê phán, 
không kính trọng, hoặc lơ đãng, không phải là động 
lực đúng đắn. Nếu bạn nghe Pháp với ý nghĩ muôn tu 


69 


tập đề thoát khỏi phiên não, nghe với sự chú tâm, bạn 
mới hưởng được lợi lạc. Nhờ vậy, bạn mới hiểu được 
ý nghĩa “Giáo Pháp tôi thượng”, hay Chánh Pháp, 
saddhamma. Từ sự hiểu biết băng sự nghe Pháp, bạn 
phát sinh ý muốn thực hành Giáo Pháp. 


Trong bảy lợi ích do thiền Tứ Niệm Xứ mang lại, lợi 
ích đầu tiên là thanh lọc tâm làm cho tâm được trong 
sạch. Bắt đầu bằng sự giữ chánh niệm liên tục trong 
các hiện tượng tâm và vật chất, cùng sự vận dụng năng 
lực của Tinh Tân và Tâm. Hãy tưởng tượng, trong Ì 
phút sẽ giữ được 60 lần chánh niệm, trong 5 phút có 
300 lần chánh niệm, và trong 1 giờ có 3600 lần chánh 
niệm. Nếu chánh niệm kịp thời khi đối tượng vừa 
sinh khởi, trong khoảnh khắc này tâm không mang 
các ý tưởng bất thiện như ái dục hay sân hận. Đây là 
kết quả tức thời của Giáo Pháp. Hành giả hiểu được 
sự vi diệu của Giáo Pháp. Đặc biệt khi hành giả có 
_ được sự tự tin và tín tâm nơi pháp hành, hành giả sẽ 
kết luận răng đây đúng thực là Chánh Pháp. Khi vận 
dụng được năng lực dũng mãnh của tĩnh tân, hiệu quả 
của tỉnh tân làm ngăn chận được phiền não. Chánh 
niệm phát triển giúp cho tâm được an định, làm cho 
trí tuệ phát sinh. 


Khi nghe Giáo Pháp một cách chăm chủ, sẽ chế ngự 
được các chướng ngại tâm như ái dục, sân hận, dã 
dượi buôn ngủ, trạo hối, và hoài nghi. Tâm được an 
tịnh nhờ vậy hiểu được ý nghĩa từng chữ từng câu 
của bài Pháp, cùng sự suy tư vê ý nghĩa, đánh thức 
được sự tin tưởng cùng đức tin tiềm ân trong tâm, 


70 


nhận thức được đây là chánh pháp. Nhờ nghe và học 
hỏi Giáo Pháp nên có được sự hiệu biệt, nên không 
còn s1 mê. 


Nếu thực hành Giáo Pháp, sẽ không buông lung theo 
ái dục, sân hận, nên không cư xử sai trái, tự kiểm soát 
được mình. Đây là sự tự thăng. Danh dự và phẩm 
giá được nâng cao xứng đáng là một con người. Vì 
không buông lung thân khẩu ý, nên không làm hại 
người khác. Như thê, tự bảo vệ mình sẽ giúp bảo vệ 
được cho người khác. Từ sự tự kiểm soát, tạo nên sư 
tự thăng lấy mình, đồng thời cũng giúp bảo vệ được 
cho người khác hay cho xã hội. Do đó, thực hành 
Giáo Pháp qua sự tự kiểm soát mình là nhân, tự thắng 
và bảo vệ được người khác là quả. Đây cũng là ý 
nghĩa “Khéo Thuyết Giảng” của Giáo Pháp. 


Thực hành sự tự kiểm soát mình còn giúp tránh được 
ba điều nguy hại: (1) không tự chê trách nên không 
có sự buôn phiên trong tâm, (2) không bị trí nhân hay 
xã hội chê trách, và (3) không bị luật pháp trừng phạt 
vì sự biêu hiện bất thiện qua thân khẩu. 


Nhờ sự tự chế và giới hạnh trong sạch nên kiếp tương 
lai không bị sa vào khô cảnh. Chỉ mới bắt đầu sự giữ 
giới mà thành tựu được bao điều lợi lạc. Thử nghĩ 
xem, khi thực hành sự luyện tâm đề thành đạt trí tuệ 
thì lợi lạc sẽ nhiều hơn biết bao! . 

Nếu nghe Pháp một cách cần thận và chăm chú sẽ đạt 
được sự hiểu biết, áp dụng để tu tập trở thành đệ tử 
của Đức Phật. Ai là người nghe Giáo Pháp một cách 

tại 


cần thận và chăm chú như vậy? Đó là bậc Thinh Văn 
thánh đệ tử, arya-savaka. Như đã nói qua, nêu nghe 
Pháp cân thận và chăm chú, nghe với động lực chân 
chánh, trong sự kính trọng mới được xem là đệ tử của 
Đức Phật. Khi thật sự thực hành Giáo Pháp thành đạt 
được kết quả mới được xem là đệ tử thật sự của Đức 
Phật. - 


Theo Chú Giải trong Thanh Tịnh Đạo, qua sự nghe 
Pháp một cách cân thận, người nghe trở thành đệ tử 
Đức Phật. Các bạn ở đây đang nghe Pháp từ một vị 
thầy thay mặt Đức Phật, nói lại những øì Đức Phật 
đã giảng như được ghi lại từ kinh điễn. Những gì 
giảng giải về pháp học và pháp hành chỉ nhăm mục 
đích hướng dẫn giúp đỡ các bạn. Đây không phải là 
những lời đạy riêng của cá nhân, vì tôi, Sư Cả, không 
có khả năng đi xa hơn những gì Đức Phật đã tuyên 
đạy. Tôi, Sư Cả, chỉ dạy những gì Đức Phật dạy từ 
kinh điển. Các bạn hãy tự xem xét đề thây mình có 
nghe Pháp một cách cân thận hay không. 


Nếu nghe với sự phê phán không có sự chú tâm đúng 
đăn, không thể là người thính văn đệ tử. Nếu nghe cần 
thận chăm chú, mới được xem là thính văn đệ tử. 


Sau khi nghe, có thật sự thực hành mới được xem là 
hành trì đệ tử. Và khi thực hành viên mãn đạt kết quả 
mới được xem là đệ tử chân chánh của Đức Phật. 


72 


Tốt Đẹp Ở Chặăng Giữa 


Mục đích của sự tu tập là làm cho thân khẩu ý trong 
sạch. Khi nghe Pháp với sự chú tâm cùng động lực 
chân chánh sẽ hiểu được Giáo Pháp, aithaveda. khi 
hiểu rồi, bắt đầu thực hành và sau đó thấy răng quả 
đúng là chánh pháp, dhammaveda. Đây là đặc tính 
“Tốt Ở Chặng Đầu” của phẩm tính “Khéo Thuyết 
Ciảng” của Giáo Pháp. 


Đặc tính kế tiếp là “Tốt Đẹp Ở Chặng Giữa”. Khi 
thật sự thực hành và thực hành đúng phương pháp 
như được chỉ dạy sẽ hưởng được lợi lạc. Nếu chỉ 
nghe suông mà không thực hành sẽ không hưởng 
được gì hết. Giống như chỉ nghe biết vị ngon mà 
không thật sự ăn, sẽ không hưỏng được vị ngon này. 
Hành giả phải thật sự thực hành, và thực hành tích 
cực mới hưởng được lợi lạc của Giáo Pháp qua sự 
chứng nghiệm hai loại hạnh phúc an tịnh, sưmatha- 
sukha và hạnh phúc tịch tĩnh hay hạnh phúc minh 
sát, viassanã-sukha. Có như vậy, hành giả mới hiểu 
được ý nghĩa của đặc tính “Tốt )t Đẹp Ở Chặng Giữa 
của Ciáo Pháp. 


Khi hướng tâm về đề mục và chánh niệm được giữ 

liên tục, tâm được an định nhờ vào ảnh hưởng của hai 

chỉ thiền tâm và tứ giúp tâm hút chặt và áp đặt tâm 

trên đề mục. Ảnh hưởng của hai chỉ thiên này xua 

đuổi ái dục, sân hận, cũng như các phiền não khác 

không cho xâm nhập tâm. Hi lạc phát sinh. Tâm an 
¡3 


tịnh. Đây là hạnh phúc an tịnh, samafha- sukha, một 
loại hạnh phúc do thiên định đem lại. 


Đối với hành giả thiền minh sát, trong khi quán sát 
phông XẹP, hành giả chánh niệm vào các đôi tượng 
xảy ra bằng tính tân, chuyên cân và tỉnh giác làm cho 
chánh niệm gắn chặt vào đối tượng, không bỏ sót. 
Chánh niệm xuyên thâu đối tượng, an trụ trong từng 
khoảnh khắc, hình thành sát na định. Đây là kết quả 
vận dụng năng lực của ba chỉ Chánh Tĩnh Tân, Chánh 
Niệm và Chánh Định trong Định Học. Năng lực của 
chánh tinh tân ngăn chận được phiên não, chánh niệm 
bảo vệ tâm, và chánh định làm cho tâm không còn 
giao động hình thành sự an tịnh nơi tâm trong từng 
khoảnh khắc. Tâm được giữ an tịnh từ thời điểm này 
sang thời điểm khác. Đây cũng còn là loại hạnh phúc 
an tịnh samatha- sukha, chưa phải là loại hạnh phúc 
tịch tĩnh của thiền minh sát, vipassanä-sukha. Tiếp 
tục thực hành, tâm trở nên an tịnh, nhuằn nhuyễn, dễ 
đàng quán thâu đôi tượng mà không chao động. Hi 
lạc phát sinh. Năng lực ngày càng mạnh mẽ của ba 
tâm sở thiện chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định, làm cho phiên não ngày một xa dân. Tâm định 
mạnh mẽ hơn trước. Lúc này, hành giả có thể kinh 
nghiệm đổi tượng ưa ghét, nhưng hành giả không còn 
phản ứng băng tham sân. Trước đây khi nghe âm 
thanh chói tai, hành giả cảm thây bực bội, khó chịu. 
Bây giờ, hành giả chỉ đơn thuân ghi nhận mà không 
còn phát sinh cảm xúc ưa ghét. Đây là kết quả của 
chánh tinh tân, chánh niệm, và chánh định với năng 


(4 


lực tăng trưởng mạnh hơn đã giúp cho tâm không 
còn phản ứng lại băng tâm bắt thiện, vì các tâm bất 
thiện đã tạm thời bị chế ngự không còn ở trong tâm. 
Hành giả nhận thức được sự thay đổi này nơi tâm. 
Khi hồi tưởng lại phản ứng của mình trong khi kinh 
nghiệm với đôi tượng ưa ghét trong quá khứ và so 
sánh với phản ứng trong hiện tại, hành giả thấy răng 
mình không còn bị ảnh hưởng của loại phiên não tác 
động, vốn biểu hiện tham sân qua thân khâu. Do 
phiền não vắng bóng, hành giả kinh nghiệm sự an 
tịnh, tĩnh lặng nơi tâm. Các tâm sở thiện chánh tinh 
tân, chánh niệm, chánh định tiếp tục được trau giỗi 
để trở thành tốt đẹp hơn nữa. Đây là ý nghĩa của chữ 
bhãvang, phát triển tâm linh. Phiền não tư tưởng đã 
được chế ngự bởi Định học. Đây là kết quả ích lợi 
thiên minh sát. Như Đức Phật dạy rằng phải luôn giữ 
chánh niệm vào mọi đỗi tượng khi chúng vừa sinh 
khởi. Vì thực hành đúng theo sự chỉ dẫn như vậy, nên 
hành giả hưởng được lợi lạc đúng như vậy. Đó là hai 
hạnh phúc an tịnh và hạnh phúc tĩnh lặng. 


Bắt đầu bằng sự nghe Pháp, sau đó thực hành và cuối 
cùng tự mình kinh nghiệm được lợi lạc của Giáo Pháp. 
Hành giả hiểu được thế nào là đặc tính “Tốt Đẹp Ở 
Chặng Giữa”. Hành giả nào thực hành không đúng 
phương pháp sẽ không thể hưởng được lợi lạc này. 
Chỉ có hành giả thực tập tinh cân và đúng phương 
pháp mới được bảo đảm thành tựu hai loại hạnh phúc 
này. 


Hành giả kinh nghiệm sự rởn ốc, lành lạnh, ánh sảng, 
¡5 


nhẹ nhàng, hay đê mê, hay cảm thấy tràn ngập sung 
sướng. Tiếp tục thực hành, gia tăng sức mạnh của sát 
na định, hành giả sẽ phát triển được tuệ minh sắt như 
phân biệt được tâm và vật chất, hay danh sắc, hiểu 
được tương quan nhân duyên, và tiền xa hơn khi hiểu 
được ba đặc tướng vô thường, bất toại nguyện và vô 
ngã của các hiện tượng tâm và vật chất. Khi phát 
triên được sát na định mạnh mẽ hơn nữa, hành giả sẽ 
thầy được sự sinh diệt mau lẹ của các pháp. Lúc nảy, 
hành giả sẽ kinh nghiệm hỉ lạc với cường độ mạnh 
hơn, hoặc cảm giác nhắc bồng, lơ lững, hay sự sung 
sướng tràn ngập làm cho hành giả không muốn mở 
mặt. Không còn giao động, phóng dật, chỉ có hỉ lạc, 
thanh tịnh, tĩnh lặng. Hành giả đang kinh nghiệm 
niềm vui pháp bảo. Tâm tĩnh lặng chú tâm theo dõi 
liên tục sự sinh diệt của các pháp. Hành giả thực 
chứng được hương vị Giáo Pháp. 


Kinh Pháp Cú câu 374, diễn tả: 


Người luôn luôn chánh niệm 
Sự sinh diệt các uân 
Được hoan hỉ hân hoan 
Chỉ bậc Bắt Tử biết! 


Khi hành giả thành đạt tuệ sinh diệt, dhayabbaya- 
ñãna, kinh nghiệm hi lạc phi thường, hảnh giả được 
xem như có đủ phẩm tính đề tiếp tục đi về nơi Bất Tử, 
hay còn gọi là Niết Bàn. Ở giai đoạn này, hành giả 
không còn ý muốn bỏ dở việc tu tập, trái lại có sự thôi 


76 


thúc quyết tâm tiếp tục hành trì để thành đạt cho được 
mục tiêu ngay trong kiếp sông này. Khi kinh nghiệm 
được sự sinh diệt, hành giả sẽ chứng nghiệm được 
pháp hỉ, một loại hạnh phúc khó quên. Đây là kết quả 
viên mãn của Định học, nhờ thực hành đúng phương 
pháp, nên đạt kết quả đúng là sự thành đạt tuệ minh 
sát thấy được sự sinh diệt, kinh nghiệm được hạnh 
phúc Giáo Pháp. 


khi dùng vật gì một thời gian sau trở nên cũ kỷ, người 
ta vất bỏ và mua vật mới. Hạnh phúc Giáo Pháp khác 
hăn, loại hạnh phúc luôn luôn mới mẻ, không bao 
giờ cũ, tự nó tốt luôn luôn. Đây là loại hạnh phúc 
siêu phàm vượt trội hơn loại hạnh phúc của người và 
chư thiên. Đây là một phẩm tính siêu việt của hạnh 
phúc minh sát. Những ai nghĩ rằng hạnh phúc ngũ 
dục hay hạnh phúc thế tục là cao nhất, bây giờ kinh 
nghiệm được hạnh phúc Giáo Pháp mới thấy rằng 
hạnh phúc thế tục rất nhỏ nhoi, không thể sánh nổi 
với hạnh phúc Giáo Pháp vượt trội không biết bao 
nhiêu lần. Nhờ chính bản thân thực hành và chứng 
nghiệm loại hạnh phúc này, nên hành giả cảm thây 
đây tự tin, trản ngập tín tâm nơi pháp hành. Hành 
giả muốn thực hành nhiều hơn nữa bao lâu mà thời 
giờ còn cho phép. Đây cũng là ý chí phát xuất từ sự 
chứng nghiệm hạnh phúc an tịnh sang hạnh phúc tĩnh 
lặng khi hành thiên minh sát. 


#¡ 


Trong Kinh Pháp Cú, câu 290, Đức Phật sách tân: 


Nhờ từ bỏ lạc nhỏ 
Thấy được lạc lớn hơn 
Bậc trí bỏ lạc nhỏ 
Thầy được lạc lớn hơn! 


Hạnh phúc thê tục thuộc loại hạnh phúc pha trộn, 
vyäseka-sukha, không thanh khiết. Thực hành thiền 
minh sát đưa đến sự chứng nghiệm hạnh phúc Giáo 
Pháp là loại hạnh phúc thanh khiết, øvyãseka-sukha, 
và cuỗi cùng sẽ thành đạt loại hạnh phúc tột cùng, 
đó là hạnh phúc tịch tĩnh, san7-sukha, một loại hạnh 
phúc bảo đảm. 


Các bạn thực hành Giáo Pháp cũng nhăm mục đích 
thành tựu loại hạnh phúc tột cùng này. Vì ý thức như 
vậy, bạn thấy mình đã quyết định đúng khi bỏ hạnh 
phúc thế tục đăng sau đề đến đây tham dự khóa thiên. 
Sư mong các bạn thực hành một cách cần trọng và 
nghiêm túc. 


78 


Tốt Đẹp Ở Chặng Cuối 


Theo Chú Giải, khi thật sự thực hành và thực hành 
hiệu quả, hành giả sẽ thành đạt hai loại hạnh phúc: 
hạnh phúc thiên định, szmatha-sukha, và hạnh phúc 
minh sát, vi2assanã-sukha, cuối cùng đưa tới hạnh 
phúc tịch tỉnh, sanfi-sukha, là loại hạnh phúc trong 
sạch thanh cao. Phẩm chất “Khéo Tuyên Giảng” 
của Giáo Pháp biểu hiện với ba đặc tính “Tốt Đẹp Ở 
Chặng Đâu” là lúc nghe và hiểu phương pháp thực 
hành, “Tốt Đẹp Ở Chặng Giữa” là lúc thật sự thực 
hành, và “Tốt Đẹp Ở Chặng Cuôi” là khi thực hành 
có kết quả. Hai đặc tính đầu đã được bàn qua, bây 
giờ chúng ta nói đến đặc tính cuỗi “Tốt Đẹp Ở Chặng 
Cuôi”. 


Cũng theo Chú Giải, cần phải thực hành đúng phương 
pháp theo như Đức Phật chỉ dạy, không phải theo ý 
riêng của cá nhân, và phải thực hành cho đến mức độ 
nào đó thì hành giả mới kinh nghiệm được hai loại 
hạnh phúc đầu tiên: hạnh phúc thiền định và hạnh 
phúc minh sát. Giống như khi mới tập viết, cần phải 
viết trong hai đường kẽ, đề giữ cho chữ viết không bị 
lên xuống khó coi. Hay giống như khi cưa, muốn đạt 
đúng kích thước, phải cưa theo đường chuẩn đã vạch 
trước trên thanh gỗ. Cùng thế ấy, muốn đạt được 
hai loại hạnh phúc trên, cần phải thực hành tinh cần, 

đúng phương pháp như Đức Phật chỉ dạy, patipada, 

và phải thực hành với phương cách như vậy cho đến 


¡9 


khi tây sạch tất cả ô nhiễm nơi tâm, trở thành A La 
Hán, người hoàn toàn giác ngộ, chứng đạt tâng thánh 
cuối cùng. Hành giả khi hành thiền nên nuôi dưỡng 
ý định thực chứng được bốn tầng thánh, từ Tu Đà 
Hườn, sofãpanna, đến Tư Đà Hàm, sakadãägãmi, A 
Na Hàm, anñãgãmi, và cuỗi cùng A La Hán, araharnía, 
để thành đạt hạnh phúc tịch tĩnh sani sukha. 


Thực hành thiên minh sát qua sự theo dõi liên tục 
vào đối tượng ngày qua ngày sẽ gIÚp chánh niệm 
mạnh dần, tăng trưởng khả năng chế ngự phiền não 
của tâm. Hành giả thực hành để tiếp tục phát triển 
những điều thiện lành cần được phát triên theo đúng 
ý nghĩa của sự đào luyện ý, bhavana. Khi thành đạt 
tuệ minh sát, bắt đầu bằng sự phân biệt tâm và vật 
chất giúp xóa bỏ tà kiến về bản ngã, tôi, ta. Hiểu 
được tương quan nhân quả của các hiện tượng g1Úp 
xóa bỏ tà kiến về sự hiện hữu của một đẳng Tạo Hóa, 
Thượng Đề, hay cho răng chăng. có nhân quả. Hành 
giả không còn tin vào những điều như vậy. Và khi 
thấy các pháp vô thường, nên không tin vào thường 
còn, hiểu được khổ, nên không còn cho là vui sướng, 
và hiểu được vô ngã, nên không còn tin vào bản ngã 
thường còn. Khi thây sự sinh diệt của các pháp, hành 
giả từ bỏ thường kiến và đoạn kiến. Cho đến khi đạt 
đến tuệ Diệt, bbanga ñãna, tuệ giác thây được sự diệt 
của các pháp, hành giả kinh nghiệm sự diệt của đối 
tượng quán sát và tâm ghi nhận đối tượng theo từng 
cặp đôi một cách mau lẹ. Khi đạt tuệ minh sát cao 


_ 2 ẴẰn 


hơn nữa, tuệ Xả Hành, sankhØrupekkhã ñãna, tầm trở 


80 


nên nhu nhuyễn có khả năng chịu đựng những øì tốt 
xâu, hợp ý hay trái ý. Dù chưa thành đạt A La Hán, 
nhưng tâm lúc này có sự an nhiên tự tại, như tâm của 
vị A La Hán. Tiếp tục tu tập, cho đến khi thực chứng 
Đạo Quả A La Hán, sẽ viên mãn được sức mạnh an 
nhiên tự tại, quân bình, thường trực nơi tâm. Đây là 
kết quả của sự tu tập, phản ảnh đặc tính “Tốt Đẹp Ở 
Chặng Cuỗi”, pariyosana kalyðna. 


Khi tâm không được tu luyện, tâm rất non yếu, thường 
bị chế ngự bởi sự tốt xấu của đối tượng. Với đối tượng 
ưa thích, tham phát sinh; với đối tượng không ưa 
thích, sân hận phát sinh. Tâm luôn luôn bị phiên não 
chế ngự, trở nên mắt thăng băng, dễ nhạy cảm với các 
đôi tượng ưa ghét. Khi thực hành thiền minh sát, tâm 
được chánh niệm bảo vệ không bị phiên não chi phối, 
tâm trở nên quân bình, thăng băng. Trong đời sông 
phức tạp hàng ngày, con người va chạm, tiếp xúc với 
các đối tượng ưa ghét. Tâm hay phản ứng dưới hình 
thức vui buôn, yêu ghét, tạo nên sự căng thăng, lo 
âu, khủng hoảng, có khi đưa đến quyên sinh. Tất cả 
cũng vì sự chế ngự của phiền não. Muốn thoát khỏi 
phiên não, phải thực hành thiền Minh Sát. Băng cách 
giữ chánh niệm, ghi nhận kịp thời mọi hiện tượng, 
làm cho phiên não suy yếu, tâm được chánh niệm 
bảo vệ trở nên khỏe mạnh, an tịnh nên có khả năng 
chịu đựng mọi hoàn cảnh tốt xâu trong đời. Sự tu tập 
ØIÚúp phát triển trí tuệ xóa bỏ Vô Minh. Tâm được 
phát triển, trở nên linh hoạt, lành mạnh không còn 
tham ái, sân hận, nhờ kết quả của sức mạnh Chánh 


61 


Tinh Tân, Chánh Niệm và Chánh Định trong nhóm 
Định học. Tâm con người vốn mang sẵn Vô Minh, 
và tham ái từ các kiếp trước. Mặc dù thể xác con 
người tăng trưởng, nhưng tâm không bao giờ tăng 
trưởng. Tuôi có cao, nhưng tâm vẫn luôn non yếu, 
không chống chọi được phiền não. Giống như khi 
cây còn non không đủ khả năng chịu đựng thời tiết, 
năng mưa. Đên khi đã lớn mạnh, cây có khả năng 
chịu đựng tốt hơn. Tâm khi được phát triển trở nên 
trưởng thành có khả năng chống lại phiền não, không 
còn bị đỗi tượng ưa ghét làm ảnh hưởng tâm. Do 
đó, nêu không tu luyện, tâm sẽ không bao giờ trưởng 
thành. Như vậy, bằng sự thực hành thiền minh sát 
viên mãn, tâm phát triển hoàn toàn, trở nên an nhiên 
tự tại, /adhibava. Đây là phẩm tính của bậc A La 
Hán. Các ngài không còn bị lay động, ảnh hưởng 
trước Tám Pháp Thế Gian. Phẩm chất này biểu hiện 
của đặc tính Tốt Đẹp Ở Chặng Cuỗi của Giáo Pháp. 


Khi đạt đến tuệ Xả Hành, tâm luôn quân bình không 
ưa ghét, tâm không bao giờ rời khỏi đề mục quán sát. 

Do chánh niệm luôn liên tục, dù có hướng về đề mục 
mang tính chất ái dục hay sân hận, tâm cũng không 
bị ảnh hưởng, tâm chạy trở về với đê mục đang quán 
sát. Đây là hiệu ứng thu hồi của tâm. Giống như hiệu 
ứng thu hồi của thanh boomerang. Khi được ném 
trúng mục tiêu, thanh boomerang tự động quay trở 
về tay người ném. Ở tuệ Xả Hành, chánh niệm luôn 
gắn chặt vào đôi tượng một cách tuyệt dịu. Kinh điển 
diễn tả như sau: “Khi tâm vị Tỳ Khưu đã hoàn toàn 


82 


xóa sạch ô nhiệm, không còn vui buôn đôi với những 
gi nhìn thây, vị này an trú trong sự quân bình nơi tâm 
với chánh niệm và tỉnh giác hoàn toàn.” 


Thực hành thiên minh sát thành công sẽ phát triển 
được các tuệ giác. Sức mạnh của các tuệ giác tạm 
thời ngăn chận được phiền não, “tạm thời” vì chưa 
phải là vĩnh viễn. Hành giả đạt được sự bình an hạnh 
phúc tạm thời, một loại hạnh phúc minh sát. Chỉ 
đến khi chứng nghiệm sự diệt tận của danh sắc, hành 
giả mới thành đạt loại hạnh phúc cuối cùng, accanra 
sanii, loại hạnh phúc bình an cao tột. Đây là phẩm 
tính “Tốt Đẹp Ở Chặng Cuối” của Giáo Pháp. 


Trước khi đạt đến giaI đoạn kinh nghiệm sự diệt tận 
của danh sắc, hành giả kinh nghiệm được trạng thái 
lục căn xả thọ, chalanguppekha. Hành giả thản nhiên 
nhìn sự diệt tận của các đối tượng qua lục căn. Tâm 
trở nên an nhiên trước thể gian pháp. Cho đến khi 
thành tựu Đạo Quả A La Hán, mới thật sự có được lục 
căn xả thọ một cách vĩnh viễn. 


Cho dù chưa đạt đến tầng thánh cuối cùng, thành đạt 
tầng thánh Tu Đà Hườn cũng đủ bảo đảm không còn 
đọa vào bốn khô cảnh. Đây cũng là phâm chất Tốt 
Đẹp Ở Chặng Cuỗi của Giáo Pháp. 


Bắt đầu từ lúc nghe Giáo Pháp một cách chăm chú, 
phiên não bị chế ngự, tâm được thanh HÀ, bạn hiểu 
được phẩm tính “Tốt Đẹp Ở Chặng Đầu”. Khi thật 
sự thực hành, hưởng được hạnh phúc Giáo Pháp tức 
thời, bạn hiểu được phẩm tính “Tốt Đẹp Ở Chặng 


83 


Giữa”. Khi thành tựu tầng thánh cuối cùng, kinh 
nghiệm hạnh phúc Niệt Bàn, bạn hiêu được phâm 
tính “Tôt Đẹp Ở Chặng Cuô1”. 


Và như vậy, qua sự thực hành Tam Học, Giới-Định- 
Huệ viên mãn, bạn thực sự hiệu được trọn vẹn ý nghĩa 
của phâm tính “Khéo Tuyên Giảng” của Giáo Pháp. 


64 


Người Bạn Đạo Lý Tưởng 


Trong mấy ngày qua, chúng ta bàn về phiền não, 
nguyên nhân đau khô của con người. Có ba loại phiền 
não: (1) phiền não tác động thuộc loại thô, (2) phiền 
não tư tưởng thuộc loại trung, và (3) phiên não ngủ 
ngâm thuộc loại vi tế. Phiền não ngủ ngầm không 
thường hiển lộ, chỉ khi có điều kiện thuận tiện sẽ sinh 
khởi trong tâm, trở thành phiên não tư tưởng, biến 
thành phiên não tác động, để cuối cùng biểu lộ qua 
hành động và lời nói bắt thiện. Phiên não ngủ ngầm 
hình thành khi tâm tiếp xúc với đối tượng ưa ghét, 
làm phát sinh ngã mạn, sân hận, ác ý, v.v..Ngay trong 
khoảnh khắc này, phiền não tư tưởng hình thành trong 
tâm, tâm thiện lành biến mất. Tâm bị quấy nhiễu 
bằng tư tưởng bất thiện. Sau đó, từ tư tưởng, biến 
thành phiên não tác động, bộc phát ra hành động và 
lời nói. Có thể so sánh phiền não ngủ ngầm giống 
như một người đang ngủ, phiên não tư tưởng giống 
như khi người nây thức giấc, và phiền não tác động 
giống như khi người này rời khỏi giường. Phiền não 
ngủ ngâm được tận diệt bằng Tuệ Học qua sự phát 
triển tuệ Minh Sát và Thánh Đạo. Phiền não tư tưởng 
được chế ngự băng Định Học qua hai phương pháp 
ngăn ngừa và tận diệt. Phiền não tác động được chế 
ngự nhờ GIới Học. 


Chúng ta còn đề cập đến tiến triển trong thiên Minh 
Sát. Tuy nhiên, vì muôn cho hành giả tự chứng nghiệm 


B5 


qua thực hành nên không trình bảy chỉ tiết. Hơn nữa 
về phương diện thực hành, biết quá nhiều chỉ tiết sẽ 
không có lợi cho hành giả. Giống như khi làm toán, 
người thây chỉ cho biết phương pháp mà không cho 
biết trước đáp. số. Nêu làm đúng sẽ đạt đúng đáp SỐ. 
Tương tự, thiền sư chỉ là người giúp hành giả thực 
hành cho đúng phương pháp. Nếu hành đúng, sẽ đạt 
kết quả đúng. Ngoài ra, khi đề cập sơ lược các tuệ 
Minh Sát chỉ nhằm khích lệ để hành giả thêm tỉnh tân 
trong sự tu tập. 


Hôm nay chúng ta bắt đầu bàn về bài kinh “Phát Triển 
Tâm Li 


Sự tu tập Tam Học, Giới-Định-Huệ, giúp khắc . phục 
được ba loại phiên não thô, trung và vi tế. Kết quả 
làm cho thân, khẩu, ý được trong sạch, biểu hiện qua 
sự cư xử hòa nhã, đễ mến. Đây là lợi lạc tức thời 
của sự tu tập Giới-Định-Huệ. “Bvanã “ là sự tu 
tập đòi hỏi kỷ luật cao, nhằm rèn luyện tâm và phát 
triển trí tuệ. Giới hạnh được col là thiết yêu cho mọi 
Hợi, Giới học làm cho bạn sông đúng với ý nghĩa 
“con người”. Với khả năng định tâm, tâm được kiếm 
soát, Định học tạo cho tâm có bản chất thực sự đúng 
ý nghĩa “tâm của con người”. Hành thiên Minh 
Sát, phát triển trí tuệ, thành đạt Đạo Quả, trở thành 
thánh nhân, Tuệ học làm cho bạn trở nên “người cao 
thượng”, một con người hơn người bình thường. 


Bậc hiển trí dạy rằng, bạn nên “tự mình làm người 

bạn tôt cho xã hội, cũng như tự mình tìm người bạn 

tôt cho mình”. Hay nói cách khác, bạn nên trở thành 
86 


một thành viên tốt cho .gla đình, xã hội, quốc gia hay 
thế giới, và tìm bạn tốt cho chính mình. Nhờ thực 
hành thiền minh sát, Dạn tu luyện được thân khẩu ý 
trong sạch và phát triển trí tuệ, trở nên người thiện 
lành, một thành viên tốt, một người hơn người bình 
thường. Bạn cân phải giúp người khác thực hành 
thiên minh sát để họ cũng trở nên tốt giỗng như bạn. 
Và bạn cân phải luôn trau giôi sao cho xứng đáng 
là một người gương mẫu để người khác noi theo. 
Được như vậy, bạn giúp cho tất cả mọi người trong 
gia đình, xã hội, quốc gia, đến thế BIỚI, có được sự cư 
xử hòa nhã, thân khẩu ÿ thiện lành tốt đẹp. Đối với 
Đức Phật, khi còn là Bồ lát, ngài thực hành Ba La 
Mật, ngài là người gương mẫu, luôn luôn Ø1Úp người 
giúp đời. Khi trở thành Phật, ngài viên mãn Giới- 
Định-Huệ. Với Minh Hạnh Túc, ngài có đây đủ trí 
tuệ hiểu rõ đâu là đúng sai để dạy chúng sanh, và với 
tâm Đại Bi, ngài hướng dẫn chúng sanh theo Chánh 
Pháp. Do sự vẹn toàn Giới Hạnh và Trí Tuệ, ngài 
chỉ dạy chúng sanh, giúp họ tu tập để có thân khẩu ý 
trong sạch và phát triển trí tuệ đề họ trở nên một con 
người hoàn hảo. Ngài là người gương mẫu để cho 
người khác noi theo. Do đó, nếu bạn tu tập đề mình 
được trong sạch, và chỉ người khác tu tập sao cho tắt 
cả mọi người được trong sạch, kết quả là gia đình, xã 
hội, quốc gia, thế giới được tốt đẹp thì cuộc đời này 
được hạnh phúc biết bao! 


Vào thời Đức Phật, có ấn sỉ Sesaka Paripacheva, chủ 
trương Ngã kiến, z/avada, nỗi tiếng học rộng và rất 


B7 


hãnh diện về mình. Sau khi gặp Đức Phật chỉ dạy, 
vị này kính phục và ca tụng Đức Phật qua kệ ngôn 
“4anto sobhagava damathaya dammamdeseti. Ý 
nghĩa: “Đức Phật là người xứng đáng để nương tựa. 
Ngài phát triển chính mình được tốt đẹp, nên có động 
lực giúp người khác được tốt đẹp. Do vậy mà Ngài 
tuyên dạy Giáo Pháp. ” 

Đức Phật nhờ tu tập Giới Định Huệ, nên Ngài hoàn 
toàn trong sạch khỏi ba loại phiên não. Ngài trở nên 
người tốt đẹp. Sau khi thành đạo, Ngài không quên 
chúng sanh. Do tâm Đại Bi, Ngài thệ nguyện cứu 
giúp họ thoát khỏi đau khổ. Bậc trí nhân thường 
nói “Ở đâu có bạn lành, ở đó có hạnh phúc.” Đức 
Phật chính Ngài tìm được hạnh phúc, nên Ngài muốn 
chúng sanh cũng được hạnh phúc. Noi theo tĩnh thân 
này, bạn hãy tu tập theo lời Phật dạy. Bạn không mất 
mát gì hết, bạn luôn luôn được lợi lạc! 


Theo Đức Phật, người bạn lành hay người bạn đạo 
lý tưởng, kalyana-mirfa, là mầu người mang đủ bảy 
phâm tính: 


(1) Dễ mến, pừ/a: Người dễ mến, có đức hạnh, chân 
thật, săn sàng giúp người khác. 


(2) Được kính trọng, garu: Người có tâm trong sạch, 
có trí tuệ, thánh trí, hơn người thường. Có trí tuệ, 
biết đúng sai, nên có khả năng dạy người khác đi trên 
chánh đạo. 


(3) Được người khác dùng làm đối tượng để rãi tâm 
từ ái, bhavaniya: Do kết quả từ hai đức tính dễ mến 
88 


và kính trọng, nên người này được người khác rãi 
tâm từ. 

(4) Có khả năng chỉ lỗi cho người khác đề xây dựng, 
vaffãra: Thay vì ngó lơ, người này có tầm ý thiện, 
chỉ giúp lỗi lâm, để giúp người được tốt đẹp. 


(S) Có khả năng nhẫn nhục khi bị phê bình, 
vasanakkama: Không ngã mạn nghĩ mình là vị thây 
khi bị phê bình. Dám chấp nhận đề sửa sai. 


(6) Có khả năng dạy những điều thâm sâu trong Giáo 
Pháp, gambhira katham: Giảng dạy Thiền Tứ Niệm 
Xứ về cả hai lý thuyết và thực hành. Khả năng giảng 
dạy một cách đơn giản cho người khác hiểu được 
nghĩa ly thâm sâu của Giáo Pháp. 


(7) Không lợi dụng bạn hay học trò để được lợi cho 
cá nhân, afthane no sa nỉ yogiia. 


Một người bạn đạo hội đủ 7 phẩm tính như vậy sẽ có 
khả năng giúp cộng đồng, xã hội có được những thành 
viên đây đủ trí đức hơn người bình thường. Người 
nảy cũng là một gương mẫu đề người khác noi theo, 

đồng thời cũng chỉ dạy được người khác trở thành 
TBƯỜI tốt đẹp. Và như vậy làm cho gia đình, xã hội, 

quôc gia, và thế giới được an vui hạnh phúc, không bị 
đau khô trong vòng luân hồi vô tận. 


Đảng tiếc thay, người bạn đạo lý tưởng như vậy rất 
hiểm. Vì rằng nếu chính mình không phải là người 
bạn lành cho chính mình, sẽ không là người bạn lành 
cho người khác, và do đó không thể giúp cho người 


89 


khác trở nên người bạn lành. Thế nên, hãy tự tu sửa 
mình trước nhăm trở thành người bạn đạo lý tưởng. 
Đức Phật chính Ngài tu tập trở nên người bạn đạo cao 
thượng nhất cho chính Ngài, và trở thành người bạn 
đạo cao thượng cho chúng sanh. Với lòng bị mẫn, 
Ngài không vị ký quay lưng bỏ quên chúng sanh, trái 
lại Ngài hướng dẫn chúng sanh bằng Từ Bi Trí Tuệ 
để họ trở nên người tốt đẹp. Bạn hãy tu tập cho chính 
mỉnh, sau đó hãy giúp đỡ người khác như người thân 
gân gũi, bạn bè, giúp hướng dẫn họ cùng thực hành 
Chánh Pháp. 


Muốn được như thê, trước hết hãy tu tập băng Giới 
học, hành thiên đề thành đạt Định học, và thực hành 
viên mãn Tuệ học, để trở thành người bạn đạo lý 
tưởng cho chính mình, trở thành người bạn đạo ly 
tưởng cho người khác, và giúp người khác cũng trở 
thành người bạn đạo lý tướng. Nếu có khả năng thực 
hành Tứ Niệm Xứ, sẽ làm cho thân khâu ý trong sạch, 
có sự cư xử hòa nhã, để mến, tạo được hạnh phúc 
cho mình và cho hạnh phúc người khác. Để rồi an 
vui hạnh phúc được tạo từ cá nhân này sang cá nhần 
khác, cuối cùng toàn thể thể giới được an vui hạnh 
phúc. Đây là ý nghĩa của bài kinh “Phát Triển Tâm 
Linh”. Nếu ai thực hành dễ duôi, lãng phí thời giờ, 
buông lung theo dục lạc, dù mong ước được tiên bộ, 
cũng không thể nào thành sự thật! 


90 


Vai Trò Cần Thiết Của 
Sự Luyện Tâm 


Chúng ta đã nói về sự tu tập Giới-Định-Huệ giúp cá 
nhân có được một nhân cách thật sự, mang tâm tính 
thật sự của một con người, và có trí tuệ, trở thành 
người cao thượng hơn người thường. Khi tu tập có 
kết quả như vậy, bạn nên thúc đây người khác tu tập 
để có kết quả như mình. Phẩm giá cả hai được nâng 
cao. Bạn trở thành gương mẫu cho người khác noi 
theo. Bạn luôn luôn đề cao sự tu tập. Bạn trở nên 
người bạn đạo lý tưởng cho xã hội và giúp người 
khác cũng trở thành người bạn đạo lý tưởng. Nếu 
tật cả cá nhân trong thế giới đều được như vậy, tất cả 
đều là bạn lành với nhau thì cuộc đời nảy sẽ êm đẹp, 
dù rằng tất cả chúng ta đang nổi trôi trong luân hôi 
vô tận! 


Sống có giới hạnh là tự thắng mình. Tự thắng mình 
để được trong sạch là chiến thăng tốt hơn chiến thắng 
để được địa vị, quyền lực, công danh, vật chât, hay 
các chiến thăng dùng đến vũ khí. Băng sự tu tập để 
tự thắng được mình, bạn trở nên một người bạn đạo 
tốt đem sự an vui hạnh phúc cho gia đình, xã hội, 
quốc gia và thế giới. Điều này không thể ƯỚC muốn 
suông thôi mà có được. Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn 
về bài kinh “Phát Triển Tâm Linh”, sau đó giải thích 
ý nghĩa theo hai khía cạnh lý thuyết và thực hành. 


91 


Khuynh hướng chung của con người là chú trọng sự 
phát triển vật chất mà bỏ quên sự phát triển đạo đức. 
Muốn cho cuộc sống được an vui hạnh phúc, cần phải 
tu tập Giới-Định-Huệ đề rèn luyện bản thân, tự thắng 
được mình. Nêu không như vậy, sẽ không có được 
an vui hạnh phúc. Nếu chỉ ước muốn suông sao cho 
mình và mọi người được an vui, mà không thực hành 
theo một phương pháp thích nghi có hiệu quả, thì chỉ 
có ước muôn mà không có lợi ích cụ thê nào cả. 


Bao lâu chưa tu tập Giới-Định-Huệ, không thực hành 
thiền Tứ Niệm Xứ để phát triển trí tuệ, bạn vẫn còn 
châp vào thân tâm này nên dính mắc hai tà kiên dục 
thủ, chấp giữ ngũ dục, và kiến thủ, gồm tà kiến về 
linh hồn và Thượng Đễ. Nếu chỉ ước suông sao cho 
loại trừ được hai loại chấp thủ này thì không bao giờ 
thực hiện được. Đức Phật dạy như sau: 


“Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu không tự mình cỗ găng 

phát triển tâm mình bằng thiên tập, sinh khởi ước 
muôn “Mong rằng tâm tôi được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thú!” Tuy vậy, tâm vị nây 
cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có 
tu tập. Không tu tập cái gÌ?.. ` 


Theo nội dung đoạn kinh vừa qua, nếu chỉ ước suông 
mà không tu tập theo một phương pháp đúng đắn thì 
không thể khắc phục được hai loại chấp giữ này: dục 
thủ và kiến thủ. Và, nêu không tu tập theo phương 
pháp đúng đắn sẽ không mang lại kết quả. Ở đây, 


92 


Đức Phật đặt vấn đề, sau đó nêu lên câu hỏi, và chính 
ngài giải đáp. “ Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy 
không có tu tập. Không tu tập cái gì?.. ” 


Ngài dạy rằng, cần phải tu tập 37 Phẩm Trợ Đạo, đó 
là: (1) Tứ Niệm Xứ, (2) Tứ Chánh Cần, (3) Tứ Như 
Ý Túc, (4) Ngũ Căn, (5) Ngũ Lực, (6) Thất Giác Chi, 
và (7) Bát Chánh Đạo. 


Do vậy, vì không tu tập bảy nhóm này đề phát triển 
những gì cần phát triển nên tâm không thoát khỏi dục 
thủ và kiến thủ. Do đó, mỗi khi tiếp xúc với sự vật 
qua lục căn, tâm bị ô nhiễm xâm nhập các căn, phát 
sinh sự dính mắc, ưa ghét, tham sân hay tin vào linh 
hôn, Thượng Đề. Vì không chánh niệm, nên không 
hiểu được bản chất của các hiện tượng. Vô minh chế 
ngự tâm qua hai hình thức: không hiểu biết và hiểu 
biết sai. 

Đức Phật còn dùng thí dụ gà ấp trứng để cho thây 
ước muốn suông không tạo kết quả. “Ví như, này các 
1ỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, không 
được con gà mái ấp năm đúng cách, không được ấp 
nóng đúng cách, không được áp dưỡng đúng cách. 
Dâu cho con gà mái ây khởi lên ý muốn: “Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và định đâu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà c0n 
ây không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn! ” 


93 


Trong đoạn kinh này cho thây nếu chính tự thân gà 
không lo ấp, không lo làm những gì cần làm, không 
âp đúng cách, mà chỉ ước suông mong cho trứng nở 
thành gà con, thì không bao giờ có được. Cũng vậy, 
đối với hành giả, nếu tự mình không tu tập để trở 
nên người bạn lành, cũng như không thúc giục người 
khác tu tập để trở nên người bạn lành, đê tạo được thế 
BIỚI an vui, dù ước muốn có nhiều mấy cũng không 
thể nào thành sự thật. Không tu tập, sẽ tiếp tục châp 
vào dục thủ và tà kiến thủ, không thể nào xóa bỏ 
được những ô nhiễm này. 


Đa số con người đều tin rằng, đời sông. cá nhân sẽ 
được nâng cao qua sự phát triển về vật chất, khoa học 
kỹ thuật, y tế, xã hội, hay chánh trị v.v.. Dù răng các 
sự phát triển thế tục này có làm cho con người thăng 
tiên hơn, nhưng chúng không tạo được hòa bình và 
an ninh cho thế giới. Cho dù làm việc miệt mài ngày 
đêm, bỏ nhiều thì giờ vào nghiên cửu và phát triển, 

làm cho quốc gia này: giàu mạnh, phát triển hơn quôc 
gia khác, nhưng vẫn không giúp được các vẫn đề tâm 
thần như căng thắng, lo â âu, SỢ hãi, thất VỌng, V.V.. .Dù 
đạt được cuộc sông ‹ cao về vật chất, nhưng vẫn chưa 
đạt được mục đích tối thượng mong muốn, con người 
vẫn còn bị đau khổ bởi các vấn đề tâm thân, những 
bệnh tật của tâm, không dễ gì giải quyết được. Các 
thành tựu về khoa học kỹ thuật, y học, vẫn chưa đưa 
ra giải pháp bảo đảm nào cho các vần đê này. 


Trong dịp trao đối giữa một khoa học gia người Anh 
và một viên chức tòa Đại sứ người Á châu về các 


94 


vân đề xã hội tôn giáo, vị khoa học gia này nói răng, 
sau thế chiến thứ hai, Anh quốc tập trung vào việc 
tìm tòi sáng chế để phát triển khoa học kỹ thuật. Vì 
phải vận dụng trí óc quá nhiều, làm việc với các vấn 
đề khoa học ngày một thêm phức tạp, nên làm cho 
các khoa học gia phải dùng đến thuốc an thần. Vì chỉ 
chuyên vê khoa học kỹ thuật, nên các vị này thây bối 
TÔI không. biết làm sao giúp được cho chính họ khỏi 
các vẫn đề căng thăng, lo âu, thuộc về tâm thần này. 
Họ tìm đến sự thực hành theo Ấn Độ Giáo, thực tập 
voøa, nhưng thây răng yoga chỉ đem lại giải pháp tạm 
thời mà thôi. Đến khi nghiên cứu Phật Giáo, mới thây 
răng phương pháp thực hành của Đức Phật là thực tế, 
cụ thê. Sau khi thực hành, họ thây rất lợi ích, nên tin 
răng đây mới là giải pháp đúng đắn mà họ mong tìm. 
Đây chỉ là nhận xét riêng của cá nhân vị khoa học gia 
này. Tôi được nghe kể lại từ vị viên chức tòa Đại sứ, 
người trao đối với vị khoa học gia nọ. 


Cách đây 10 năm, khi hướng dẫn khóa thiền ở Yucca 
Valley, thuộc California, Sư Cả nói rằng xứ này giống 
như cõi chư thiên, chỉ có bâm nút thôi là có đủ thứ. 
Một thiền sinh nói với Sư Cả “Bạch Sư, sự thật là 
chúng con bị khô vì đù ở trong phòng điều hòa mát 
mẻ, nhưng chúng con luôn luôn cảm thấy tim mình 
nóng như lửa.” 


Do đó, các bạn thây răng ở quốc gia nảy, "gưỜI ta 
cô gắng phát triển khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao 
cuộc sông cho con người, nhưng chỉ có hiệu quả ở 
bên ngoài thân này, còn trong tâm, con người vẫn còn 


95 


bị lửa phiên não tham sân si, đốt cháy ngày đêm. 


Ở Thiền Viện Hse Main Gon, Panditarama Forest 
Center, Miễn Điện, sau khi tham dự khóa thiên dài 
hai tháng, trước khi về nước, một thiền sinh đã nói 
như sau: “Bây B1Ờ, CON mới sông được an vui hạnh 
phúc, và biết cách sống sao cho được an vui hạnh 
phúc, cũng như con đã biết được nơi an trú thật sự đê 
có an vui hạnh phúc. Con thây rằng, Miễn Điện là 
quốc gia. tốt nhất, có đủ điều kiện tốt đẹp cho sự thực 
hành thiền Minh Sát.” Đây là những nhận xét sau 
khóa thiền, phát xuất từ kết quả thiên tập và phản ảnh 
trung thực tâm của thiên sinh. 


Một câu chuyện khác, Sư muốn kể thêm. Sau khi đến 
Thiên Viện này được bảy ngày, có một gia đình Phật 
tử gồm hai vợ chông và ba người con, từ Oakland đến 
thăm Sư. Lúc trước, hai vợ chông có đến hành thiền 
tại (rung tâm của Sư. Người chồng tu được l tháng, 
phải vê trước, người vợ ở lại tu 3 tháng, đạt được kết 
quả tốt, và rất cảm kích Giáo Pháp. Thời g1an sau, họ 
có được ba đứa con, lớn nhất 1ó, 14, và 3 tuổi. Lân 
nào gặp, họ luôn nói răng các cháu rất ngoan ngoãn 
hiền lành. Cả hai vợ chồng đều tin rằng đây là kết 
quả có được tử thiên tập. Do cha mẹ thực hành thiên 
Minh Sát, có được giới hạnh, tâm tánh thiện lành, nên 
họ tạo được ảnh hưởng thiện lành này cho các con 
của họ. Họ mới đúng là người bạn đạo lý tưởng cho 
gia đình và con cái. 

Thế nên, muốn có được một cuộc sông an vui hạnh 


96 


phúc, trước hết bạn cân tu tập để trở nên người bạn 
đạo lý tưởng. Nhờ vậy, bạn giúp được những người 
trong gia đình bạn trở thành những bạn đạo lý tưởng. 
Giông như hạt giống tốt sẽ tạo cây tốt. Là cha mẹ, 
bạn tu tập theo Giáo Pháp, con bạn sẽ là những người 
tốt, cũng như trong quan hệ thầy trò, hễ thây tốt thì 
trò tôt. 


Tóm lại, khoa học kỹ thuật giúp cải thiện cuộc sông 
vật chất đem lại hạnh phúc cho thân, nhưng không 
đem lại được hạnh phúc cho tâm. Muốn tạo an vui 
hạnh phúc cho chính mình, trước hết hãy tự mình 
tu tập theo Tam Học, Giới-Định-Huệ, để trở thành 
Người Bạn Đạo Lý Tưởng, một người có một nhân 
cách thật sự, mang tâm tính thật sự của một con người, 
và có trí tuệ, trở thành người cao thượng hơn người 
bình thường. Sau đó, giúp người khác cũng trở thành 
Người Bạn Đạo Ly Tưởng. Từ cả nhân này sang cá 
nhân khác, rồi đến thế giới, nếu tất cả có được phẩm 
tính của Người Bạn Đạo Lý Tưởng, thì thế giới sẽ 
được an vui hạnh phúc. Muốn thế, chúng ta phải 
thực hành pháp Tứ Niệm Xứ, một pháp tu đúng đăn 
và hiệu quả nhất. Cầu mong các bạn hành thiên tốt 
đẹp. 


97 


Tinh Tân Và Dễ Duôi 


Như đã giảng nghĩa, Người Bạn Đạo Lý Tưởng là 
người tu tập Giáo Pháp đề trở thành người có nhân 
cách tốt đẹp, tâm tư trong sạch, và có minh trí. Với 
ba phẩm tính này, Người Bạn Đạo Lý Tưởng là người 
cao thượng, vượt lên trên người thường. 


Thế nên, sống trong cuộc đời, điều cần thiết là phải 
trở thành Người Bạn Đạo Lý Tưởng, vả giúp người 
khác cũng được trở thành Người Bạn Đạo Lý Tưởng. 
Nếu tất cả chúng ta đều tu tập thiên Tứ Niệm Xứ 
đề trở thành Người Bạn Đạo Lý Tưởng, thì thế gIớI 
này sẽ an vui hạnh phúc. Từng cá nhân tu tập để trở 
thành Người Bạn Đạo Lý Tưởng, giống, như từng Ốc 
đảo hình thành riêng rẽ trong sa mạc. Nêu các ốc đảo 
được liên kết với nhau, sẽ làm cho đời sống sa mạc 
dễ chịu hơn. Tương tự, nếu các cá nhân, Người Bạn 
Đạo Lý Tưởng, liên kết được với nhau sẽ làm cho thê 
giới được an vui hạnh phúc. Do đó, Tứ Niệm Xứ là 
căn bản làm cho thế giới hòa bình an vui. Pháp thiền 
Tứ Niệm Xứ là pháp tu hiệu quả và thực tế nhật, sẽ 
giúp được bạn thành tựu để trở nên Người Bạn Đạo 
Lý Tưởng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về bài 
kinh “Phát Triển Tâm Linh”. 


Chúng ta đã nói qua sự tu tập của Tỳ Khưu so sánh với 

“việc âp trứng của gà” trong bài kinh. Với ý nghĩa: 

Nếu vị Tỳ Khưu sống thờ ơ, buông lung, không thiền 

tập để phát triển tâm, không giữ chánh niệm, mà 
98 


chỉ ước muốn suông sao cho tâm thoát khỏi phiên 
não dục thủ, và tà kiên thủ, thì sẽ không bao giờ có 
được. So sánh với gà ập trứng, nếu gà không lo ấp, 
âp không đúng, mà chỉ mơ trứng nở, thì sẽ không sao 
có được. Đức Phật thường giảng dạy băng cách so 
sánh hai sự tương phản tốt xấu, lợi hại, đúng sal, hay 
chánh tà. Chúng ta đã biết qua thế nào là con đường 
Sai — con đường không đem an vui lợi lạc. Bây giờ 
hãy tìm hiểu con đường đúng -- con đường đem an 
vui lợi lạc. 


“ Này các Tỳ-khưu, T)-khưu sống chú tâm trong sự 
tụ lập, dâu cho không khởi lên ước muốn: “Mong 
răng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ”; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có cháp thủ. ” 


Đức Phật dạy rắng nếu có tu tập, rèn luyện tâm, thì dù 
cho bạn không ước muốn, bạn cũng giải thoát được 
khỏi sự dính mắc vào dục thủ và tà kiến thủ. Tại sao 
được như vậy? 


Ngài dạy tiếp: 


“Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có fu 
tập cái gi? Có tụ tập Tứ Niệm Xứ, có tu tập Tứ Chánh 
Cân, có tụ tập Tứ Như Ý Túc, có tu tập Ngũ Căn, có 
tu lập Ngũ Lực, có tu tập T hất Giác Chỉ, và có fu tập 
Bát Chánh Đạo. ” 


Ở đây Đức Phật nêu lên vấn đề, và chính Naài trả lời, 
Ngài không để hội chúng trả lời, vì họ chưa hiểu biết 


99 


nên không đề họ trả lời. Đức Phật chỉ cho chúng ta 
thây nhờ thực sự tu tập, tu tập để phát triển 37 Phẩm 
Trợ Đạo, chia theo 7 nhóm (1) Tứ Niệm Xứ, (2) Tử 
Chánh Cần, (3) Tứ Như Y Túc, (4) Ngũ Căn, (5) Ngũ 
Lực, (6) Thất Giác Chi, và (7) Bát Chánh Đạo. 


Trong các nhóm này, một cách tóm tắt, viên mãn Thất 
Giác Chi là cốt lõi của sự tu tập theo Giáo Pháp của 
Đức Phật. Nếu bạn mới tu tập, hãy cô găng làm cho 
Thất Giác Chi hình thành. Nếu đã biết tu tập, hãy cô 
găng làm cho Thất Giác Chi lớn mạnh và cuỗi cùng 
phát triển được toàn vẹn. 


Do đó, nếu bạn thật sự tu tập Giới- Định-Huệ, thực 
hành pháp thiên Tứ Niệm Xứ, phát triển được Thất 
Giác Chi, dù cho bạn không ước muốn thoát khỏi 
ảnh hưởng của dục thủ và tà kiến thủ, chắc chắn bạn 
sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi hai loại chấp thủ này. 
Đây là câu trả lời của Đức Phật. Người thành đạt 
được mục đích này được Đức Phật gọi là anuyitassa 
bikkhuno. 


Theo nghĩa thông thường, sự tu tập này là “phát triển 
tâm”, bhãvanä, nhưng theo nghĩa sâu hơn, là “sự 
tỉnh tấn”, virj/a, hàm chứa “nỗ lực đũng mãnh”. Do 
đó, Phạn ngữ bhãvanã, được hiểu là “có được sự tính 
tân dũng mãnh, dám từ bỏ hạnh phúc thể tục, băng 
hiểu biết và tín tâm, quyết chí tu tập để thực chứng 
hạnh phúc Giáo Pháp.” Với tín tâm, nên có sự hăng 
hái thực hành Giáo Pháp. Chỉ cần có đức tin là đủ. 
Nếu có đức tin mạnh mẽ, bạn sẽ không ngần ngại vận 


100 


dụng được sự tỉnh tân dũng mãnh. Thí dụ, trong sự 
giữ giới, tỉnh tân đũng mãnh được thể hiện qua sự can 
đám giữ giới cho tròn đây, và can đảm không phạm 
giới. Tuy nhiên, trong thực tế, đức tính can đảm này 
gần như không hiện hữu mà chỉ có được bằng sự tu 
tập Giới học. Sự can đảm không phạm những điều 
sai trái qua hành động như sát sanh, tà hạnh hay trộm 
cắp. Hoặc sự can đảm dám nói sự thật, không nói lời 
hung đữ, không nói lời gây chia rẽ hay nói lời vô ích. 
Do đó, để nâng cao đời sông đạo đức, bạn cần phải tu 
tập theo Giới học. _ 


Cũng như trong sự tu tập Định học đề rèn luyện tâm, 
phẩm tính can đảm thê hiện trong sự thực hành Thiền 
Chỉ và thiên Minh Sát. Đối với thiền Minh Sát, can 
đảm được hiểu là sự tính tấn dũng mãnh biểu hiện 
qua các hình thức: cỗ găng duy trì chánh niệm, cố 
găng phát triển định tâm để hình thành sát na định, 
cô găng khắc phục dễ duôi, và có gắng quyết chí tu 
tập đề chứng đạt bốn tầng thánh Tu Đà Hườn, Tư 
Đà Hàm, A Na Hàm, và A La Hán. Trong Phật Giáo 
Nguyên Thủy, mục tiêu thấp nhất là sự thành đạt tầng 
thánh đầu tiên, Tu Đà Hườn. 


Người có ý muốn tu tập để giải thoát đặt mục tiêu 
thành đạt Tu Đà Hườn, quyết chí can đảm chấp nhận 
theo đuôi sự tu tập qua nhiều giai đoạn. Người có 
phẩm chất như vậy được Đức Phật gọi là anwyftia. 
Trong Phạn ngữ, anwyitta hay anuyñttassa, gồm chữ 
yữfta và payitta. Theo kinh điển, yữia là tính tấn 
khởi động, thuộc loại tinh tấn thông thường, trong 


101 


khi paywiia là tỉnh tấn triển khai, thuộc loại tỉnh tân 
mạnh hơn, với đặc tính sức tính tân gia tăng mạnh 
dần trong nhiều giai đoạn. Tỉnh tân khởi động không 
đủ sức mạnh chế ngự được sự đễ duôi biếng nhác vốn 
đã sẵn có trong chúng ta từ vô lượng kiếp. 


Do đó, cần phải khắc phục được sự dễ duôi biếng 
nhác bằng cách vận dụng tinh tấn theo nhiều giai 
đoạn để vượt qua sự biếng nhác. 


Theo kinh điển, có ba loại tỉnh tấn: (1) Tinh Tân 
Khởi Động, arambha-dhzu, (2) Tỉnh Tân Triển 
Khai, nikkhama-dhzu, và (3) Tỉnh Tân Hoàn Thành, 
parakkama-dhãtu. 


Anuyftassa mang nội dung ý nghĩa ba loại tính tân 
này và được diễn đạt qua Phạn ngữ yữf(a và payHia. 


Pháp thiền Tứ Niệm Xứ đòi hỏi hành giả phải có kỷ 
luật cao trong sự tu tập đề rèn luyện tâm và thành đạt 
trí tuệ. Ở giai đoạn này, Sư thấy cần nhắc nhở các 
hành giả ý nghĩa afandio, là sự siêng năng, chuyên 
cần, ngược với /andifo có nghĩa. dễ duôi biếng nhác. 
Hành giả phải khắc phục sự biếng nhác. Sự biếng 
nhác này không phải thuộc loại thông thường, nó 
thuộc loại biếng nhác cực độ. Biếng nhác làm hại 
cho việc hành thiền của bạn. Nó là kẻ thù bên trong 
tâm. Người thuộc loại biếng nhác dễ duôi này, được 
gọi là £andifo, là người không có ý muốn hành thiền 
đề rèn luyện tâm, mở mang trí tuệ. Nếu có cơ hội 
hành thiền thì người này hành một cách lơ là, không 


102 


tinh cân, dễ duôi, nên không thành đạt trí tuệ. Hành 
giả hãy vận dụng tỉnh tân dũng mãnh đê khắc phục 
được kẻ nội thù này. 


Khi đến đây tham dự khóa thiền, sau khi nghe thiền 
sư hướng dẫn cách hành thiên, bạn bắt đầu thực hành 
băng cách chú tâm vào các hiện tượng sinh khởi trong 
thân, ghi nhận phông xẹp. Bạn cố găng để hướng 
tâm đến phông XP, ghi nhận liên tục, chú tâm theo 
dõi đôi tượng băng nỗ lực, tinh cần và tỉnh giác. Đây 
là sự vận dụng Tỉnh Tân Khởi Động, loại tinh tân cần 
thiết ở giai đoạn. đầu tiên trong khi hành thiền. Tuy 
nhiên, do quen sông tiện nghi, dễ dãi, nên chúng ta có 
khuynh hướng dễ duôi, nhất là trong vài ngày đầu khi 
khóa thiền mới bắt đâu. Hành giả không vận dụng 
được tinh tân mạnh mẽ cần thiết để chế ngự biếng 
nhác. Lười biếng phát sinh, xâm nhập tâm làm ảnh 
hưởng sức mạnh của sự chú tâm, làm chánh niệm suy 
yêu không theo dõi để mục chặt chẽ. Vì lười biếng, 
thiếu tinh tân, dễ duôi, nên không thể thấy được chi 
tiết trong khi theo dõi phông xẹp. Bạn quán sát phông 
xẹp một cách lơ là, dễ duôi, dù theo dõi phông Xẹp 
mỗi giờ, mỗi ngày, nhưng không thấy được chỉ hơn. 
Bạn trở nên chán Tãn, không muốn cố gắng hơn nữa, 
vì nghĩ rằng dù cố gắng hơn cũng không đến đâu, rồi 
trở nên mệt mỏi, ngán ngâm. Thế là nghĩ ngợi mông 
lung, rôi cảm thấy buồn ngủ, lăm khi ngủ trong lúc 
ngôi thiền. Cũng như trong khi kinh hành, do biếng 
nhác, dễ duôi, bạn không hết sức cố găng chú tâm 
chánh niệm vào chuyền động của chân trong khi dở, 


103 


bước, đạp, nên không thấy chi hơn nữa, bạn trở nên 
chán nản, hoài nghi. Vì không vận dụng được tính 
tân đúng mức, biếng nhác xâm nhập vào tâm làm cho 
bạn muốn bỏ cuộc. Bạn cân phải vận dụng loại Tỉnh 
Tấn Khai Triển để vượt qua trạng thái này nhờ vào 
sức mạnh của tinh tấn dân dân gia tăng nên chế ngự 
được biếng nhác. Sau đó, trên đường thực hành bạn 
áp dụng Tĩnh Tần Hoàn Thành đề phát triển tuệ Minh 
Sát và cuỗi cùng thành tựu mục tiêu. 


Lúc đầu, bạn vận dụng tinh tấn Khởi Động, sau đó 
bạn vận dụng, Tinh Tấn Khai Triển nhằm khắc phục 
sự dễ duôi biếng nhác, loại bỏ được kẻ nội thù gân 
nhất. Bạn được gọi là anuyøifa là người có khả năng 
luôn vận dụng tinh tân, không dã dượi buôn ngủ, sĩ 
mê. Biết được lợi lạc của pháp hành mang lại, bạn 
cảm kích Giáo Pháp, nên tu tập phân khởi. Tiếp tục tu 
tập, bạn sang giai đoạn vận dụng loại Tĩnh Tân Hoàn 
Thành đề cuỗi cùng thành đạt mục tiêu. Người tu tập 
với phâm tính vận dụng được ba loại tỉnh tân như vậy 
gọI là vihãrato. Người này luôn luôn giữ được tinh 
tân trong mọi oai nghi, quán sát mọi đỗi tượng trong 
chánh niệm, chú tâm theo dõi từng chi tiết trong các 
sinh hoạt, không bỏ sót kế cả lúc nhăm mắt hay mở 
mắt, hay những lúc thay đổi tư thế từ đi sang ngôi, 
hay ngôi sang đi. Nếu không giữ được chánh niệm 
liên tục trong mọi thời, mọi oai nghi, và mọi chỉ tiết, 
bạn coi như không vận dụng tĩnh tân đúng mức. 


Muốn có được khả năng vận dụng tinh tân cao độ 
như vậy, bạn cân phải có động cơ mạnh mẽ thiết lập 


104 


đúng đắn mục tiêu tu tập. Bạn phải có được sự sợ 
hãi tội lỗi, o/appa, loại sợ hãi tâm linh phát sinh từ 
trí tuệ. Nhờ sự sợ hãi này nên bạn có được tỉnh tân 
dũng mãnh. Phạn ngữ öij;zzo nói lên phẩm tính 
này. B/⁄4&¿hu, Tỳ Khưu, là người sợ hãi luân hồi, sợ 
hãi luông tâm và vật chất thể hiện qua sinh hoạt của 
lục căn. Chỉ với sự sợ hãi này mới làm cho bạn luôn 
g1ữ chánh niệm trong mọi thời, mọi oai nghi, và mọi 
sinh hoạt. 


Phương tiện thê tục qua tiền tài, danh lợi không giúp 
nâng cao phâm chất cuộc đời bạn, chỉ có tác ý, hay ý ý 
muốn ảnh hưởng đến điều này. Nếu có ý muốn xấu 
xa, bạn sẽ phạm những hành động sai trái, làm cho 
phẩm chất đời sông của bạn bị hạ thấp. Nếu có ý 
muốn tốt đẹp, bạn sẽ làm điều thiện lành như tu tập 
thiên Minh Sát để thành đạt nhân cách tốt đẹp, tâm 
tư trong sạch, trí tuệ sáng suốt, với hạnh phúc cao tột 
có được nhờ sự thành đạt trí tuệ Minh Sát, giúp cho 
phẩm chất đời sống bạn được nâng cao. 


Làm con người, chúng ta muốn rất nhiều điều nhưng 
không bao giờ được toại nguyện. Chúng ta không 
muôn bịnh, nhưng phải bị bịnh, không muốn già, 
nhưng phải già, không muốn chết nhưng phải chết. 
Bao lâu còn thân và tâm nảy, thì bạn còn phải chịu 
đau khô cả hai tĩnh thân lẫn vật chát. Hãy suy gẫm 
điều này để thây rằng luân hồi là đáng sợ. Có thân 
tâm này là đáng sợ! Thây như vậy nên sợ hãi. Sợ hãi 
sự hiện hữu của thân tâm như vậy mới được xem là 
Tỳ Khưu. Cho dù bên ngoài đắp y là Tỳ Khưu, nhưng 


105 


trong tâm không có sự sợ hãi thân tâm, thì chỉ là Tỳ 
Khưu hư danh. Tuy nhiên, dù là cư sĩ, nhưng có sự 
sợ hãi này, cũng được xem là Ty Khưu. Thế nhưng, 
sợ hãi suông thôi không đủ. Phải biết sợ cội nguồn 
tạo ra phiên não, hiểu được phiên não là nguyên nhân 
gây đau khô, bạn mới có ý muốn quyết chí tu tập, với 
mục đích khắc phục phiên não. Bạn thực hành Giới, 

Định, Huệ, hay tu tập thiền Minh Sát phát triển tâm 
để cuối cùng chiến thăng phiên não. 


Do đó, vì sợ hãi luân hôi, nên bạn phát sinh ý chí tu 
tập, làm cho bạn quyết chí vận dụng tinh tân trong 
khi tu tập để chiến thắng phiên não. Và như vậy, bạn 
mới xứng đáng mang danh nghĩa Ty Khưu, &¿/2s 
pahinetiti bikkhu, hay người diệt trừ được cả ba loại 
phiên não: phiền não tác động, phiên não tư tưởng và 
phiên não ngủ ngâm. 


106 





107 





108 


Hành Thiên Đúng Phương Pháp 


Nếu muốn tu tập để rên luyện tâm, thành đạt trí tuệ, 
chỉ cân vận dụng tinh tân để duy trì chánh niệm liên 
tục. Người thực hành như vậy gọi là thiền sinh › }06I. 
Thế nên, là thiền sinh, bạn chỉ có nhiệm vụ duy nhất 
phải làm là chú tâm ghi nhận vào tất cả hiện tượng, 
quán sát phông xẹp một cách kỹ lưỡng, vận dụng tính 
tân cùng sự hướng tâm đến đề mục, thiết lập chánh 
niệm, và duy trì chánh niệm trên đề mục bằng nỗ lực, 
tinh cân và tỉnh giác. Nhờ năng lực của chánh niệm, 
phiền não không chen vào tâm. Tâm thoát khỏi phiên 
não. . Đứng theo ý nghĩa “chánh niệm chế ngự phiên 

”.. Tuy nhiên, nêu không thực hành theo tinh thân 
của Khu thiên sinh đúng nghĩa, bạn dễ duôi, mơ mộng, 
nói chuyện, phân tích, suy tư “tại sao như vây, phải 
như thế này, như thế kia.. v.v...” , làm mắt chánh niệm, 
không theo dõi kịp đề mục. Thực hành như vậy thà 
răng đừng thực hành chỉ hết, tốt hơn đừng hành thiên. 
Không chánh niệm và thất niệm làm cho phiền não 
xâm nhập quấy phá tâm. 


Đã hơn hai tuần qua, đầu khóa thiền, Sư đã giảng 
ý nghĩa, nội dung và phương pháp hành thiên, cũng 
như đưa thí dụ cụ thê, dễ hiểu để Ø1Úp các bạn hiểu 
và hành cho đúng. Tuy nhiên, Sư nhận thây vẫn còn 
thiền sinh hành thiên không đúng cách. Có thể các 
thiền sinh này vẫn còn ưa suy nghĩ, phân tách, nên 
không thể nào chú tâm, quán sát được để mục, giữ 


109 


được chánh niệm ghi nhận kịp thời khi đề mục xuất 
hiện. Ngoài ra, vân còn thiên sinh không trình pháp 
đúng cách như đã được chỉ dân. 


Như đã bàn qua, mục đích của thiền tập là tu sửa để 
có được một nhân cách tốt đẹp, tâm tư trong sạch, và 
trí tuệ sáng suốt. Khi cá nhân tu tập viên mãn Giáo 
Pháp có được các phẩm tính cao thượng, được gọi 
là, sãsana sampaffi, sự viên mãn CIáo Pháp. Nêu cá 
nhân viên mãn Giáo Pháp, sẽ có nhân cách tốt đẹp, 
phẩm giá cá nhân được nâng cao. Muôn thực hiện 
được mục đích này, cân phải đạt hai yếu tô: (1) Chăm 
chú lăng nghe Giáo Pháp đê hiểu phương pháp và 
cách trình pháp, (2) Tĩnh tân chú tâm đúng vào đối 
tượng, yoniso mãnasitãra, để ghi nhận kịp thời và 
chính xác. Thực hiện viên mãn hai điều này gọi là 
Ssãsana sampdfii. 


Hai tuần hơn đã qua, nêu thiên sinh thực hành chưa 
tiên bộ, hay chưa biết được lợi lạc của pháp hành, 
thiền sinh coi như không đạt được yêu cầu của một 
hoặc cả hai điều này, có nghĩa thiên sinh không hành 
đúng, hay không có sự chú tâm đúng, không duy trì 
được chánh niệm. Đây là câu trả lời cho các thiền 
sinh thực hành chưa tiễn bộ hay chưa biết được lợi 
lạc của pháp hành. Có những thiền sinh khác, khi 
được hỏi “Ghi nhận phông xẹp như thế nào?”, “Giữ 
tâm trên phông xẹp được bao lâu?”. Có thiền sinh 
nói “5 phút, 10 phút,” có người nói “lâu 45 phút”. 

Thiên sư nói “ Tốt, nêu giữ được như vậy thì tốt!”, và 
hỏi “Bạn hiểu phông xẹp như thế nào?”. Đáp “Vâng! 


110 


Tôi theo dõi và hiểu được phồng xẹp”. Trình pháp 
như vậy chứng tỏ thiền sinh thực hành không cân 
thận, không ‹ đúng cách, vì không chăm chú lăng nghe 
lời hướng dẫn. Thiên sinh nên biết, tâm rất khó kiểm 
soát, dù chỉ trong 1 giây hay 1 phút. Thiên sinh nói 
g1ữ tâm được 5, 10, 45 phút là chuyện không thê có 
được. Tuy nhiên đỗi với thiền sinh có chăm chú nghe 
cần thận và hành thiên đúng cách sẽ có khả năng vận 
dụng được tinh tân, chú tâm duy trì chánh niệm trên 
phông xẹp, thiền sinh hiểu được bản chất của đề mục 
quán sát. Nhờ vậy, thiền sinh có khả năng hay biết 
khi có phóng tâm và theo dõi được sự phóng tâm. 
Thiên sinh hiểu biết cụ thể việc hành thiền của mình 
ra sao. Đây là loại thiên sinh thực hành chân thật, và 
trình pháp chân thật. Có thiển sinh khác không dám 
nói thật rằng mình không có khả năng giữ được chánh 
niệm trên đẻ mục. Đây là loại thiên sinh thiếu chân 
thật. Những ai thực hành đúng đắn sẽ có khả năng 
hiệu được sự hành thiển của mình, nên họ chân thật 
thú nhận lúc nào có chánh niệm, lúc nào thất niệm. 
Thiên sinh thuộc loại chân thật như vậy sẽ thực hành 
tiền bộ, và sẽ mau đạt được tuệ Minh Sát. 


Nếu thiền sinh vận dụng được tính tân, chú tâm quán 
sát phông xẹp một cách cần thận, tinh cân, duy trì 
được chánh niệm liên tục, sẽ làm phát sinh sát na 
định, cũng như luôn duy trì chánh niệm trong mọi 
Oa1 nghi, mọi nơi mọi lúc. Thực hành như vậy, cho 
dù chưa phát triển được tuệ Minh Sát, nhưng nhờ giữ 
chánh niệm liên tục trên đề mục, nên bảo vệ được tâm 


111 


không bị phiên não xâm nhập. Do tâm trong sạch 
không phiên não, nên không phát sinh tham ái, dính 
mắc đối với đề mục đang quán sát, cũng như để mục 
không quán sát. Do tham ái không có mặt trong tâm, 
nên tâm không lắm nhơ bởi phiền não. Kết quả, dù 
không ước muôn tâm được giải thoát khỏi phiên não, 
thiên sinh cũng thực hiện được sự giải thoát. Tiếp tục 
thực hành đúng cách như vậy, thiền sinh sẽ đạt được 
Sự phân biệt được tâm và vật chất, hay tuệ danh sắc, 
thiền sinh hiểu rõ ràng đối tượng quán sát và tâm ghi 
nhận, là hai hiện tượng riêng DIỆt. Thiên sinh còn 
hiểu được đặc tướng riêng của mỗi đối tượng quán 
sát như căng khi phông, dãn khi XẹP, chuyển động, 
hay cứng mềm, nóng lạnh, v.v...Thây được như vậy, 
thiền sinh không còn tin vào đàn ông, đàn bà, hay cá 
nhân, tôi ta, tự ngã v.v..nơi đối tượng quán sát. Thiền 
sinh bỏ tham ái, thoát được dục thủ và tà kiến thủ. 
Do đó, thiên sinh thành tựu được điều mong ước mà 
không cần phải ước mong. Vì chính thiên sinh tự tu 
tập, tự chứng nghiệm kết quả qua sự thực hành, nên 
đương nhiên thiên sinh thành đạt đúng như vậy. Do 
đó, sự thực tiễn của Giáo Pháp thật rõ ràng: “có tu, 
có chứng”. 


Từ sự thực hành có kết quả đúng đắn, thiên sinh hiểu 
được những lợi ích như sau: 


- Khi giữ được tinh tấn, phiên não sẽ bị đây lui. 
Không tinh tân, sẽ bị phiền não tân công. 


- Khi giữ được chánh niệm, chánh niệm sẽ bảo vệ 


112 


tâm không bị phiên não quấy phá. Không có chánh 
niệm tâm bị phiên não quây phá. 


- Khi chánh niệm duy trì liên tục, bám chặt đề mục, 
xuyên thấu đề mục, định tâm hình thành. Tâm an trụ 
trên đề mục. Nhờ vậy, không còn tham ái. 


- Khi chánh niệm kịp thời đề mục sinh khởi, sẽ hiểu 
biết rõ ràng thực tướng thân tâm của đề mục. Nhờ 
vậy, buông bỏ tà kiến. Không còn tin vào đàn bà, đàn 
ông, tự ngã, tôi ta, linh hôn, Thượng Đề. Ngoài ra, 
còn loại bỏ ba bất thiện tâm: Dục Tưởng, Sân Tưởng 
và Hại Tưởng. Phiên não bị khô cạn. 


Nhờ tỉnh tân, chánh niệm, và chánh định sẽ làm cho 
tâm thiền sinh trở nên khỏe mạnh, tăng trưởng được 
các tâm thiện lành, và phát triển trí tuệ. Đây là kết 
quả của sự tu tập. 


Nếu giữ được tâm khỏe mạnh như vậy liên tục trong 
1 giây, mỗi giờ tâm trong sạch được 3600 lần, kết quả 
luyện tâm như vậy thật là tốt đẹp biết baol: 


Khi tâm bị phiên não như dục ái, hữu ái bám chặt tâm 
trở nên nặng nê, trì trệ. Khi tâm thoát phiên não, tâm 
trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt, tươi mát. Nhờ sự hiểu 
biết thực tướng của các pháp, tâm trong sáng, an tịnh. 
Thiên sinh không còn vô minh tức không hiểu biết 
hay hiểu biết sai. 


Vì tâm ảnh hưởng đến vật chất, nên khi tâm được 
thanh tịnh, linh hoạt, tươi mát, thân được thoải mái, 
khỏe mạnh, nhẹ nhàng. 

113 


Các kết quả đem lại từ sự hành thiên đúng phương 
pháp sẽ làm tăng trưởng tín lực, tân lực, niệm lực, 
định lực, và tuệ lực. Thiên sinh phát triển được Ngũ 
Lực mà không cân phải ước mong. Đây là những kết 
quả đương nhiên thiên sinh gặt hái được nhờ thực 
hành một cách tinh cần, cần trọng. 


Nhờ đâu thiền sinh có được tâm thanh tịnh, trong 
sạch, khỏe mạnh, giải thoát khỏi phiên não dục thủ, 
tà kiến thủ, không còn vô minh? Đức Phật dạy rằng, 
thiền sinh đạt các kết quả này, chính vì tự thiên sinh 
tu tập, tu tập những gì cân phải tu tập và tự chứng 
nghiệm. _ 

Do tu tập băng pháp nào đem lại các kết quả này? 
Chính là sự tu tập theo pháp thiên Tứ Niệm Xứ. 


114 


Tỳ Khưu Và Thiền Sinh 


Hôm qua, chúng ta đề cập kệngôn bhãvanãan uyHfassa 
bikkhãve bikkhuno vihãra0o, mang hàm ý ' 'bẳng sự 
vận đụng ba loại Tình Tần, Tình Tân Khởi Động, Tỉnh 
Tân Khai Triển, và Tình Tấn Kiên Trì, để giữ vé 106 
niệm trong tất cả bốn oai nghi ẩi, đứng, năm, ngôi. ” 
Trong thực hành, đó là sự vận dụng sức mạnh của 
tỉnh giác, tinh cần, và năng động để giữ chánh niệm 
trong tất cả bốn oai nghi đi, đứng, năm, ngôi, chánh 
niệm trong tất cả những gì xảy ra nơi lục căn, cũng 
như chánh niệm trong tất cả sinh hoạt hàng ngày, một 
cách tỉ mi, kề cả khi nhăm hay mở mắt, trong suốt từ 
lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. 


Thực tập chánh niệm như vậy được gọi là Tỳ Khưu. 
“Bikkhuno ”, là người có khả năng hành thiền để đạt 
mục tiêu giải thoát. Danh nghĩa “Tỳ Khưu” không 
phải chỉ gọi suông. Tỳ Khưu được hiểu bằng hai ý 
nghĩa: (1) người sợ hãi luân hồi (2) người diệt tận 
phiên não. 


Khi hành thiên, bạn thấy sự tuôn chảy liên tục không 
ngưng nghỉ của các hiện tượng tâm và vật chất. Vì 
thây như vậy, nên phát sinh sự sợ hãi. Bạn hiểu rằng, 
dù làm điều thiện hay ác, đều đưa tới hậu quả là sự 
tuôn chảy không ngừng nghỉ này. Chính sự tuôn 
chảy không ngừng nghỉ này mới hình thành tâm và 
vật chất mới, hay tạo điều kiện tải sinh, làm cho bạn 
có một thân tâm mới, để tiếp tục trở thành đối tượng 
115 


của già, bệnh, chết. Hiệu như vậy nên bạn sợ hãi! Sợ 
hãi tạo nghiệp ngay trong kiếp hiện tại. 


Bạn trở nên sợ hãi bất thiện nghiệp qua thân, khẩu, 
ý. “Duccarifa”, là sự tạo nghiệp bắt thiện. Có mười 
bất thiện nghiệp: ba bất thiện nghiệp qua thân như 
sát sinh, trộm cấp, tà hạnh, bốn bắt thiện nghiệp qua 
khẩu như nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời đữ, nói lời 
vô ích, và ba bât thiện nghiệp qua tư tưởng như mang 
ý tưởng chiêm đoạt, hãm hại, và tà kiến về nhân quả. 
Tà kiến nhân quả gôm hai loại: (1) không tin nhân tốt 
quả tốt, nhân xâu quả xâu, và (2) không tin có quả, 


chết là châm dứt. 


Vì hiểu thế nào là ác nghiệp, nên có sự sợ hãi không 
muỗn phạm ác nghiệp. Người Tỳ Khưu là người SỢ 
hãi ác nghiệp, vì ác nghiệp đưa tới hậu quả xâu. Tuy 
nhiên, hậu quả thuộc về tương lai chưa xảy ra, nên 
không đáng sợ băng tạo nguyên nhân trong hiện tại. 
Do đó, sợ hãi tạo điều ác trong hiện tại, quan trọng 
hơn sợ hãi quả ác trong tương lại. Hiểu như vậy nên 
tránh xa không làm điều ác, cô gắng giữ ø1ới, thu thúc 
thân khâu ý. Đây là sự hỗ thẹn tội lỗi, mi. Sự hỗ 
thẹn tội lỗi dẫn đến sự sợ hãi bị bậc trí nhân, hay xã 
hội chê trách, là sự ghê sợ tội lỗi, o#appa. Chính hai 
tâm sở thiện lành hỗ thẹn tội lỗi, và ghê sợ tội lỗi tạo 
sức mạnh cho ý chí giữ giới. Đây là hai pháp trăng, 
pháp chỗng lại ác nghiệp, pháp mang đặc tính không 
tiếp nhận ác nghiệp, tương tự như đặc tính không hấp 
thụ nhiệt của màu trắng. Vì không tạo ác nghiệp nên 
bạn sẽ không bị khô. Theo ý nghĩa này, hỗ thẹn tội 


116 


lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là pháp hạnh phúc, 
sukha-dhamma. Ngoài ra, do ảnh hưởng sức mạnh 
của hỗ then tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, bạn bảo vệ mình 
không tạo ác nghiệp, nên thiện pháp này còn được 
gọi, “người bảo vệ thể giới”, lokapala. Bao lâu bạn 
bảo vệ được mình thì bây lâu thế giới xung quanh bạn 
cũng được bảo vệ. Ảnh hưởng của hai thiện pháp hỗ 
thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn giúp cho phẩm giá 
bạn sáng ngời, nên còn được gọi “pháp sảng ”, deva- 
dhamma. 


Thực hành thiền Tứ Niệm Xứ giúp chấm đứt nguyên 
nhân gây đau khổ. Hiệu quả của pháp tu này là khả 
năng diệt tận phiền não. Do phiền não nên có đau 
khổ. Không còn phiền não nên không còn đau khô. 

Do đó, pháp thiên Tứ Niệm Xứ làm chấm dứt nguyên 
nhân khổ. Bạn nên tin tưởng vào lợi ích của sự thực 
hành Tứ Niệm Xử. Thực hành pháp này tạo cho bạn 
tự thăng. Do tự bảo vệ mình nên bảo vệ được người 
khác. Xã hội nhờ vậy được thanh bình. Nếu bạn có ý 
định tự thăng để bảo vệ mình, giữ không làm điều tội 
lỗi, bạn sẽ quyết chí tinh tấn tu tập để diệt trừ phiền 
não, diệt trừ kẻ nội thù của bạn. Giỗng như chiến sĩ 
ngoải mặt trận, luôn luôn tỉnh giác, cân thận, năng 
động. Là hành giả cũng phải như vậy. Bạn luôn luôn 
cân thận giữ chánh niệm trong bốn tư thế đi, đứng, 
năm, ngôi, trong các hiện tượng sinh khởi nơi lục 
căn, và trong các sinh hoạt, sao cho ô nhiễm không 
tân công được tâm bạn. Chánh niệm giúp cho bạn tự 
bảo vệ không làm điều sai trái, nên bạn bảo vệ được 


117 


người khác. 


Nếu không tu tập giữ chánh niệm, thì dù cho Tỳ Khưu 
hay cư sĩ cũng đều bị phiên não chế ngự. Tâm bị 
xâm chiếm bởi ba loại phiền não thô, trung và tê, hay 
phiền não tác động, phiên não tư tưởng, và phiền não 
ngủ ngâm. Ngược lại, nêu tu tập, thì dù Tỳ Khưu hay 
Cư Sĩ, cũng đều chiến thăng được phiên não, không 
bị chúng chiếm thượng phong. 


Khi hạ quyết tâm giữ giới, thì dù trong hoàn cảnh nào 
cũng không phạm giới. Cũng như cho dù không có 
hoàn cảnh đưa đến sự phá BIỚI, bạn vẫn luôn luôn có 
ý định giữ giới. Nhờ sự quyết tâm giữ giới nên bạn 
khắc phục được phiền não tác động, loại phiên não 
tạo nên hành động và lời nói bất thiện. Theo định 
nghĩa Tỳ Khưu, kilese pahinetiti bikkhu là người điệt 
trừ phiền não. Và do giữ giới nên có giới hạnh trong 
sạch. Dựa theo ý nghĩa này, người Ty Khưu được 
xem là Tỳ Khưu có Giới, hay Chánh Hạnh Ty Khưu, 
sila-bikkbu. Nếu là cư sĩ giữ giới trong sạch, cũng 
được gọi là Chánh Hạnh Cư Sĩ. 


Khi hành thiền Tứ Niệm Xứ, bạn vận dụng tinh tân, 
duy trì chánh niệm, phát triển được tâm định. Tâm 
bạn được chánh niệm bảo vệ không bị ô nhiễm xâm 
nhập. Chánh niệm giúp ngăn chận được phiên não. 
Nếu có xuất hiện trong tâm, bạn dùng chánh niệm 
diệt trừ phiền não khi chúng vừa sinh khởi. Do đó, 
chánh niệm giúp ngăn chận và diệt tận phiên não tư 
Hưng Nhờ sức mạnh của Chánh Tinh Tân, Chánh 


118 


niệm, Chánh Định trong Định Học, bạn giữ tâm được 
trong sạch. Do vậy, bạn được gọi là Tỳ Khưu có Định, 
hay Chánh Định Tỳ Khưu, samãdhi bikkhu. 


Tiếp tục duy trì chánh niệm, tâm định phát triển mạnh 
hơn giúp cho bạn thấy được bản chất của hiện tượng, 
phát triển được tuệ minh sát, và cuối củng thành đạt 
thánh tuệ. Nhờ trí tuệ, bạn tận diệt phiền não ngủ 
ngâm. Do vậy, bạn được gọi là Tỳ Khưu có Tuệ, hay 
Trí Tuệ Ty Khưu, paññ-bikkhu. 


Thực hành Tam Học Giới-Định-Huệ sẽ giúp bạn tận 
điệt được ba loại phiên não: phiền não tác động, phiên 
não tư tưởng, và phiên não ngủ ngầm. Giới học, tận 
diệt phiền não tác động, Định học, tận diệt phiên não 
tư tưởng, và Tuệ học, tận diệt phiên não ngủ ngầm. 


Nếu không tu tập Giới-Định-Huệ, dù cho là Tỳ Khưu, 
Cư Sĩ, hay thiền sinh, cũng chỉ là hư danh. 


Khi có được hai tâm sở thiện, hỗ thẹn tội lỗi và ghê sợ 
tội lỗi, bạn có sự thu thúc không làm bắt thiện nghiệp, 
và thực hành Tam Học Giới-Định-Huệ, tận diệt được 
ba loại phiên não. Nếu có thực hành C1ớ1-ĐÐỊnh-Huệ, 

bạn mới là Tỳ Khưu có tu hành, hay là Cư Sĩ, Thiền 
Sinh có tu hành. Như thế, bạn mới xứng gọi là Tỳ 
Khưu, Cư Sĩ, Thiên sinh theo đúng nghĩa. 


Tỳ Khưu, Cư Sĩ hay Thiên Sinh nếu tu tập Giới-Định- 
Huệ viên mãn, sẽ trở nên người có nhân cách, tâm 
tư, và thánh trí xứng đáng là người cao thượng hơn 
người binh thường. Đây cũng là ý nghĩa sâu xa của 


119 


kệ ngôn, “bhãvanã anuyitassa bikkhãve bikkhuno 
vihãrato `. 


Trong kinh điển thường hay dùng “Này chư Tỳ 
Khưu..” nên có người nghĩ Đức Phật thường quan 
tâm đến Tỳ Khưu, mà không thấy nhắc đến Tỳ Khưu 
Ni, Sa Di, Sa Di Ni, hay Thiện Nam, Tín Nữ, hay 
chư thiên hoặc Phạm Thiên. Thời đó, vì Tỳ Khưu là 
những người ngồi hàng đầu, nên khi giảng pháp, Đức 
Phật thường hay nhắc đến Tỳ Khưu. Theo Chú GIải, 
khi Đức Phật giảng pháp, ngài quan tâm đến tất cả 
chúng sanh, chứ không chỉ quan tâm đến một nhóm 
người riêng biệt nào. Khi Ngài giảng pháp, tất cả 
mọi người đêu hưởng được lợi ích. 


Giáo Pháp của Đức Phật không thể chỉ lãnh hội bằng 
đức tin suông không trí tuệ. Nếu tu tập theo Giáo 
Pháp, phẩm giá của cá nhân được nâng cao, nhờ đó 
đem an vui hạnh phúc cho mọi người xung quanh. 
Tuy nhiên, sự thành đạt này không thể tạo bằng 
phương tiện thế tục như kinh tế, xã hội, hay chánh 
trị, v.v... mà chỉ chính băng sự tu tập thực sự của 
cá nhân. Giáo Pháp giúp cá nhân tu tập để đạt được 
nhân cách, tâm tư xứng đáng, cùng thánh trí, là phẩm 
tính của người cao thượng. 


Không phân biệt tôn giáo, ai cũng có thê thực hành 
Tam Học, Giới-Định-Huệ. Bất kỳ aI, nểu tu tập Tam 
Học, diệt tận được phiên não, đều được gọi là Tỳ 
Khưu hay thiền sinh. Theo kinh điển, bhãvanãya 
yutta payuttä taya yogï, mang hàm ÿ “Thiền Sinh”, có 


120 


nghĩa người tu thiền, có minh sát tuệ, và thực hành ba 
loại Tinh Tần: Tinh Tấn Khởi Động, Tinh Tấn Khai 
Triển, và Tỉnh Tấn Kiên Trì. Theo nội dung này, Tỳ 
Khưu và Thiền Sinh đều giống nhau. Cả hai đều là 
người tu tập Giới-Định-Huệ, để diệt tận phiền não. 


Do đó, bất kỳ ai tu tập Giới-Định-Huệ, đều xứng danh 
là ly Khưu hay Thiên Sinh. Tỳ Khưu là thiển sinh; 
thiên sinh là Tỳ Khưu. Dù tên gọi có khác, nhưng ý 
nghĩa không khác nhau. 


121 


Bồn Pháp Quán Niệm 


Đối với thiền sinh mới, khi theo đõi phông xẹp, nhận 
thây trong sự phông có các cảm giác chuyển động, 
căng, cứng, và trong sự xẹp, có các cảm giác chuyên 
động, dãn, nhẹ. Các cảm giác này là đặc tánh riêng 
của yếu tô gió. Khi chú tâm vào chuyển động của 
bụng, bạn nhận thây khi thở vào, bụng phông, bạn 
ghi nhận hay niệm “phông”; khi thở ra, bụng xẹp, bạn 
ghi nhận hay niệm “xẹp”. Sự chuyển động, căng dẫn 
được nhận biết trong khi quán sát phông Xẹp là biêu 
hiện của yếu tô gió. Gió là một trong bốn nguyên 
tố chính hay Tứ Đại gồm đất, nước, gió và lửa. Sự 
quán sát Tứ Đại thuộc về niệm thân, kayãnupassãna. 
Phạn ngữ *ayZ dùng để chỉ nhóm sắc pháp bao gôm 
nhiều loại vật chất khác nhau như: Đắt biêu hiện qua 
sự nặng nhẹ, Nước biểu hiện qua sự dính chặt, ướt, 
Lửa biểu hiện qua sự nóng lạnh. Gió biêu hiện qua 
sự chuyên. động, căng dẫn. lrong Tử Đại, gIÓ biêu 
hiện rõ nhất. Trong nhóm vật chất còn bao gôm phân 
nhạy ứng của mũi, mắt, tai v.v. trong sự ngửi, thấy, 
nghe, v.v. 


Trong lúc quán sát phông xẹp, thiên sinh ghi nhận 
sự căng dãn đồng thời cũng nhận biết được các cảm 
giác khác nhưng có thê bỏ qua vì chúng không vượt 
trội hơn sự phông xep. Thiên sinh giữ sự chú tâm các 
hiện tượng sinh khởi nơi thân băng chánh niệm gọi là 
niệm thân. Các hiện tượng thuộc nhóm vật chất diễn 


122 


ra lập đi lập lại nhiều lần và thay đổi không ngừng. 
Phạn ngữ, n⁄passanã, có nghĩa thây nhiêu lân, lập đi 
lập lại. 


Trong pháp niệm thân cũng có liên hệ đến danh từ 
“safipa†thäna” gồm “sai?° và “pa{thãng`. Safi, có 
nghĩa là chánh niệm, hay ghi nhớ. na, chặt chẽ. 
Patthana, có nghĩa thiết lập. Tóm tắt, satipa{thãna, 
có nghĩa sự thiết lập chánh niệm chặt chẽ. Trong 
thực hành, 3afipatfhiina, có nghĩa “tâm phi nhận găn 
chặt vào đề mục”, hay “chánh niệm (được thiết lập) 
chặt chẽ nơi đề KG 


Đây không phải là loại chánh niệm hời hợt, thông 
thường. Khi quán sát đê mục, chánh niệm được thiết 
lập liên tục và gắn chặt nơi đề mục, không trượt khỏi 
đề mục. Thay vì bỏ quên đề mục, chánh niệm bắt giữ 
đê mục, ghi nhớ đề mục liên tục. Thực hành theo 
cách như vậy chính là sự “tu niệm”. 


Trong kinh Đại Niệm Xứ, Phẩm Quán Thân, 
kãyekãyanupassi, sắc pháp, kaye, biểu hiện rõ rệt 
nhất, vượt trội nhất. Quán sát sắc pháp là sắc pháp, 
hay quán thân trên thân, k4v»ekãyãnupassi, trong đó 
kãye, là đề mục quán sát, và anupassdii, là phương 
pháp quán sát. Nói cách khác, khi thây đề mục thuộc 
vật chất, hãy niệm theo vật chất, đừng niệm tâm hay 
cảm giác. Kinh nghiệm thế nào, hãy ghi nhận đúng 
như vậy. Thực hành theo Vĩ Diệu Pháp, khi có đề 
mục thuộc về sắc pháp, như sự căng niệm “căng”, 
dãn niệm “dãn”, cứng niệm “cứng”, mềm niệm 


123 


“mềm”, v.v...đừng ghi nhận như một cảm thọ. Khi 
kinh nghiệm như thế nào, hãy gh1 nhận đúng như thê 
ây. Khi kinh nghiệm vật chất hay sắc pháp, hãy ghi 
nhận là vật chất. Đây là phương pháp dùng đặc tính 
riêng của đề mục, đề niệm trong khi quán sát để mục. 
Phương pháp thực hành này không phải dễ đối với 
mỌI người. 


Kinh Tứ Niệm Xứ chỉ dẫn cách niệm đơn giản hơn, 
a1 Cũng có thể hiểu được. Khi thấy sự phông nơi 
bụng xuất hiện, ghi nhận phông, hay khi sự xẹp nơi 
bụng xuất hiện, ghi nhận xẹp. Bạn có thể dùng từ 
ngữ thông thường, đơn giản để ghi nhận hiện tượng, 
không cân suy nghĩ. Chắng hạn khi thấy phông, ghi 
nhận phông, hay khi thây xẹp, ghi nhận xẹp, dùng 
chữ thông thường. theo tiếng nói riêng của mỗi xứ. 
Khi ngôi, nệm ngôi; khi đứng, niệm đứng. Khi kinh 
hành, đở chân, ghi nhận đở; khi đưa chân tới, ghi nhận 
đưa v.V.. . hay lúc nhắm mắt, ghi nhận nhắm, lúc mở 
mắt, Mế nhận mở. Hãy ghi nhận, và niệm băng từ 
ngữ thông thường. Thực hành một cách đơn giản sao 
cho từ thiếu nhi bảy tuổi, cho đến người trung niên, 
hay lão niên đều hiểu được. Đây là cách thực hành 
theo kinh điển, trong đó Đức Phật dùng lỗi chỉ dẫn 
đơn giản để ai cũng hiểu được. 


Lúc mới thực tập, thấy bụng phông, bạn niệm phông; 
thây bụng xẹp niệm Xẹp. Sự quán sát như vậy còn 
mang hình tướng, hay vẫn còn thây tính chất tục để 
của đề mục. Bạn còn thấy hình tướng của bụng, và tư 
thế, akarã, bụng đang phông, xẹp, hay đứng yên. Dân 


124 


đà, bạn thấy được đặc tánh riêng, sabhãva lakkhana, 

của Tứ Đại qua cảm giác cứng, mêm, nặng, nhẹ, 

nóng, lạnh, v.v.. Tương tự như trong sự ăn, bạn thầy 
hình ảnh của món ăn và biết được vị của món ăn như 
mặn ngọt, chua chát, v.v...là đặc tánh riêng, sabbãva 
lakkhana. Trong sự quán sát bụng, thấy hình tướng 
và tư thế của bụng, không phải là thấy bản chất thực, 
hay chân đề, paramattha, của đê mục. Thấy được đặc 
tính cứng mêm, căng dãn, chuyến động, v.v...mới là 
sự biêu hiện đặc tính riêng, sabbøva lakkhana. Do đó 
khi bạn quán sát phông xẹp, bạn thấy điều gì? Thấy 
hình dáng của phông xẹp, hay tư thế bụng, hoặc đi xa 
hơn, bạn thây được đặc tính riêng như đất, nước, gIÓ, 
và lửa v.v.. Do đó, khi quán sát đề mục, bạn thấy cả 
hai tục để lẫn chân đề. 


Trong kinh Đại Niệm Xứ, câu kinh k4/ekãyãnupassi 
viharati ãlãpi sampäjãno satima. Chữ đfãpi, gốc từ 
ãfãpa, có nghĩa “làm khô bợn nhơ phiền não”, thường 
được phiên dịch là “tĩnh cần” trong thực hành. Có 
nghĩa trong khi quán sát đề mục, bạn cần phải có nỗ 
lực tỉnh cân, hay tinh tấn, tỉnh giác, và năng động, 
tức “nỗ lực tỉnh cân” chứ không quán sát một cách 
dễ duôi, buông lung, lười biểng, câu thả. Người có 
phẩm tính đfãp¡, “nỗ lực tình cân” là người làm khô 
bợn nhơ của phiên não. Do đó bạn cần thực hành với 
tinh tấn, tỉnh giác, và năng động mới đáp ứng được 
với tỉnh thần của chữ anupassanã, ghi nhận liên tục 
sao cho chánh niệm được thiết lập chặt chẽ trên đề 
mục quán sát. Đây không phải loại chánh niệm thông 


125 


thường, nhưng là loại chánh niệm gắn chặt theo sát, 
không vuột mất đề mục, phản ảnh ý nghĩa quán sát, 
anuDassanä. 


Khi chánh niệm được duy trì chặt chẽ trên đề mục, 
làm hình thành sự định tâm, tâm an trụ trên đề mục, 
tạo nên sự định tĩnh, smafha. Sự định fĩnh hình 
thành vì với sự duy trì chánh niệm băng nỗ lực tỉnh 
cần, chánh niệm không rời khỏi đề mục, nên không 
có sự giao động. Tâm trở nên an tịnh vì văng bóng 
phiền não, theo như theo ý nghĩa safimã. 


Sự định tâm càng sâu sẽ làm tăng sự hiểu biết về thực 
tánh của để mục. Chăng hạn, khi quán sát sự phông, 
bạn sẽ thây đặc tính riêng biểu hiện qua sự căng, 
cứng, hay chuyên động. Cũng. như trong sự xẹp, bạn 
sẽ thây sự dãn, mêm, hay chuyền động. Như vậy, bạn 
có sự hay biết hoàn toàn về đề mục. Bao lâu bạn có 
được sự hướng tâm về đê mục và duy trì chánh niệm 
liên tục trên đề mục, bạn sẽ có sự hiểu biết về đề mục. 
Sự hiểu biết này không phải băng sách vở, nhưng là 
sự hiểu biết từ kinh nghiệm bản thân. Bạn hiểu sự 
thật về đề mục như bản chất của nó là vậy-- sự cứng, 
mêm, nóng, lạnh v.v.., Không thể sai lầm. Bạn hoàn 
toàn ý thức về đề mục. Nếu thực hành tinh cân sẽ 
thây đúng như vậy. Phạn ngữ, sampajafa, là ý thức 
hoàn toàn (tỉnh giác). Trong sự phông, bạn thấy rằng 
không chỉ là một sự phông độc nhất, mà là có nhiều 
sự phòng nhỏ, hay ở dạng gợn. sóng Ìï ti, hay chuyền 
động nhấp nhô một cách vi tế, theo như thiền sinh 
diễn tả khi trình pháp. Đây là sự hiểu biết hoàn toàn 


126 


từ kinh nghiệm thực hành, không phải từ sách vở. 
Một sự hiểu biết biện biệt phi thường, pa/añña. Chữ 
sampajañña diễn tả sự hay biết hoàn toàn, hàm ý sự 
hiểu biết rõ ràng, thấu đáo. Đây là ý nghĩa thiết yếu 
Của 41⁄Dassanã. 


Khi chánh niệm được duy trì trong sự quán sát đề 
mục, tâm định phát triển, tạo nên sự hiểu biết thực 
tánh của đề mục, tâm tạm thời văng bóng phiên não 
như tham, sân, buôn râu, lo âu, chiếm đoạt, mưu hại, 
chen ghét... Phiên não được ngăn chận không xâm 
nhập tâm. Do đó, trong lúc quản sát đề mục, tâm bạn 
tạm thời loại trừ được phiên não. Đây là lợi ích tức 
thời của sự tu tập. 


Tiếp tục quán sát đề mục, bạn thấy răng sự cứng, 
mêm, căng, dẫn, nóng, lạnh v.v..không tôn tại mãi, 
chúng sinh khởi rôi biến đi, hết hiện tượng này sang 
hiện tượng khác. Tất cả đều có bản chất chung hết 
sinh rồi diệt. Đây là bản chất vô thường của sắc pháp. 
Hiểu được bản chất vô thường, bạn buông bỏ ngã 
mạn. Thấy sự đến đi, sinh diệt liên tục của các pháp, 
bạn thấy bản chất bất toại nguyện của các pháp, bạn 
không còn coi chúng là đáng ưa, đáng vui thích, như 
trước đây bạn có sự luyễn ái, dính mắc vào. Bây giờ, 
thấy chúng chỉ là khổ, bạn buông bỏ, không còn dính 
mắc, không còn tham ái. Hiểu răng tất cả chỉ là tiễn 
trình sinh diệt, không thực chất, bạn loại bỏ phiên 
não dục thủ, và tà kiến thủ, không còn chấp giữ dục ái 
và hữu ái. Vì bạn thấy sự thật nên bạn có chánh kiến, 
không còn mang tà kiễn về các pháp. Bạn không còn 


127 


vô minh nơi sự vật đang quán sát, cũng như nơi sự 
vật không quán sát. Do đó, băng sự tu tập, bạn phát 
triển và tăng trưởng được các tâm thiện lành. Đây 
chính là ý nghĩa của phát triển tâm, bhãvanã. 


Do đó, qua thực hành sự quản sát thân nơi thân, bạn 
phát triển được chánh tỉnh tân, chánh niệm, chánh 
định và chánh kiến, khắc phục phiền não và loại bỏ 
vô minh. 


Trong khi quán sát phông xẹp, hay các đê mục khác, 
đôi khi bạn kinh nghiệm cảm giác dễ chịu, hay khó 
chịu nơi thân hay tâm, hoặc cảm giác đau, nhức, 
ngứa, tê v.v...Bạn theo dõi, quán sát các cảm giác 
này. Sự quán sát này được gọi là quán thọ trong thọ, 
vedanãnupassanãä satipafthana. Có lúc bạn chỉ có 
quán sát vào cảm giác, mà không thấy nơi chỗn phát 
sinh cảm giác. Bạn chỉ chánh niệm theo dõi cảm giác 
mà không phát sinh. ưa ghét. Tâm không dính mắc 
vào cảm giác, nên văng bóng tham sân. 


Khi theo dõi cảm giác, có lúc chánh niệm yếu, hay thất 
niệm, tâm phát sinh sự ưa thích đề mục, bạn hãy niệm 
“thích, thích”, hay “ham muốn”..v.v..bạn thực hành 
sự quán tâm trên tâm, ciffãnupassanäñ satipa{thãna. 
Do chánh niệm kịp thời vào các trạng thái ưa thích, 
nên tâm không còn ham muốn, ưa, ghét. 


Ngoài ra, trong khi nghe, thấy, ngửi, ăn, đụng chạm, 

có thể sinh khởi sự ưa ghét, hoặc sinh khởi dã dượi 

buồn ngủ, phóng dật, hồi tiếc, hay hoài nghi. Quán 

sát các hiện tượng này, được gọi là quán pháp trên 
128 


các pháp, dhamnnupassanã satipa(thana. 


Tóm lại, hành thiền Tứ Niệm Xứ là sự thực hành 
chánh niệm, quán sát đề mục sinh khởi trong bốn lãnh 
vực: thân, thọ, tâm và pháp. Sự quán sát này đưa đến 
sự hiểu biết thực tánh của đề mục hay sự hình thành 
tuệ minh sát. Bạn hiệu được bản chất vô thường, bất 
toại nguyện và vô ngã của đề mục. Sự hiểu biết này 
có được nhờ chính bạn kinh nghiệm khi quán sát đề 
mục. Bạn có sự tỉnh giác hoàn toàn, đúng đắn, và cao 
tột. Bạn thành đạt trí tuệ trên đường tu tập mà không 
cân phải mong ước. Và đây là sự thật không thể chỗi 
cãi được. 


129 


Gà Ấp Trứng 


Trong bài kinh “Phát Triển Tâm Linh”, bài kinh số 
149, Phẩm VÏI, thuộc Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật 
so sánh sự hành thiền Minh Sát VỚI SỰ ập trứng của 
gà. Ngài giảng bài kinh này nhằm mục đích BIÚp cho 
hội chúng là những người sống ở thôn quê hiểu được 
bản chất sự tu tập. Đối VỚI những a1 sông Ở thôn quê 
sẽ hiểu đễ dàng việc gà ấp trứng, nhưng đối với người 
sông thị thành thì khó hiểu thâu đáo được VIỆC này. 
Tuy nhiên bài kinh diễn tả rất đầy đủ chỉ tiết sông 
động, rất để hiểu. 


Muốn trứng nở đúng thời hạn và gà con được chào 
đời mạnh khỏe, gà không thể chỉ ước muốn suông. 
Gà phải làm tròn ba bổn phận: ấp đủ thời gian đòi 
hỏi, cung cấp thân nhiệt truyền sang cho trứng, và 
cung cấp mùi đề bảo vệ trứng. Chỉ một việc âp trứng, 
nhưng tạo nên hai kết quả: hơi nóng và mùi. Ngoài 
ra, việc âp trứng còn tạo thêm năm lợi Ich: (1) âp đủ 
lâu theo thời gian đòi hỏi, (2) cung cấp thân nhiệt 
đầy đủ, (3) cung cấp mùi để trứng không bị hư, (4) 
hơi nóng từ thân giữ trứng được khô ráo, không bị 
âm ướt, nhờ vậy vỏ trứng trở nên mỏng dân và (5) 
g1úp điều kiện cho sự tượng hình, chân, cánh, mỏ.. 
phát triển trọn vẹn. Đúng thời gian đòi hỏi chừng đôi 
ba tuần, gà con lớn mạnh, chân mỏ đủ cứng cát, phá 
được vỏ trứng, sanh ra mạnh khỏe an toản. 


Việc hành thiên cũng tương tự như việc gà ập trứng 
130 


liên tục. Thiên sinh phải giữ chánh niệm liên tục vào 
phông xẹp, quán sát các hiện tượng tâm và vật chất. 
Thiên sinh quán sát vật chất qua sự biểu hiện đặc tính 
riêng của Tứ Đại. Yếu tô gió thể hiện băng sự thở ra 
vô, rất dễ thây. Vì yếu tố gió thể hiện rõ ràng nhất, 
dễ theo dõi nhất trong sự hít thở, nên hơi thở được 
dùng làm đề mục hành thiền trong pháp thiền chỉ và 
thiên minh sát. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật 
dạy răng trong Tứ Đại, yếu tố gió biêu hiện rõ ràng 
nhất. Thiên sinh quán sát yếu tố gió thể hiện trong 
chuyền động phông xẹp của bụng, hay trong chuyển 
động dở, bước, đạp của chân, cũng như khi đứng lên 
hay ngôi xuống. 


Giông như khi gà ấp trứng, gà phải ngồi vào ô một 
cách thận trọng, không làm vỡ trứng, và phải xòe 
cánh bao phủ trọn vẹn tất cả trứng, không đề hơi lạnh 
len vào làm hư trứng. Bằng sự tỉnh tấn, vận dụng nỗ 
lực hướng tâm về đối tượng, chánh niệm, cần thận 
quán sát đôi tượng bằng sự chuyên cần, tỉnh giác và 
năng động luôn luôn, giống như gà luôn luôn cung 
cấp hơi nóng cho trứng. Chánh niệm ghi nhận không 
bỏ sót hiện tượng, không đê phiên não xâm nhập vào 
tâm, giỗng như gà cung cấp hơi nóng liên tục, bao 
phủ trọn vẹn ô trứng, không đề hơi lạnh len vào. 


Định tâm phát triển giúp cho trí tuệ hình thành, bắt 
đầu là tuệ phân biệt được thân tâm, hay danh sắc, kế 
đến tuệ phân biệt nhân duyên, và sau đó là tuệ thấy 
được tam tánh: vô thường, bất toại nguyện, và vô ngã 
của các pháp. Khi thấy răng tất cả các pháp đều sinh 


151 


diệt, không có øì thường còn, thiền sinh bỏ ngã mạn. 
Khi hiểu được đặc tánh khô nơi các pháp, thây không 
CÓ SỰ VuI thích nào trong các pháp, thiền sinh bỏ sự 
dính mắc, tham ái nơi các pháp. Khi thấy rằng chỉ 
đơn thuần là một tiễn trình sinh diệt của tâm và vật 
chất, thiền sinh hiểu rắng chăng có thực chất, có tôi 
ta, hay tự ngã, linh hồn trong tiễn trình này, thiền 
sinh buông bỏ tà kiến về ngã. Tương tự với sự cung 
cấp hơi nóng bảo vệ cho trứng không hư, thiền sinh 
khi đã hiểu ba đặc tánh của các pháp, tâm không còn 
mang tả kiến, giông như trứng không DỊ hư, trứng tiếp 
tục phát triên. Cũng vậy, thiên sinh tiếp tục hiểu ngày 
một sâu sắc hơn, trí tuệ không còn bị thoái hóa, thải 
độ tu tập trở nên tích cực hơn, tỉnh tân hơn, không 
muốn bỏ thiền tập. Thiên sinh trở nên chuyên cân 

trong chánh niệm băng cách niệm ngay khi sự phông 
xẹp xuất hiện, và niệm liên theo với sự phông hay 
xẹp khác xuất hiện kế tiếp, thiền sinh liên tục niệm 
không ngừng nghỉ vào đối tương quán sát. 


Sự quán sát càng ngày càng rõ dân, chánh niệm trở 
nên bén nhạy, làm cho tâm định ngày cảng sâu sắc 
hơn. Thiền sinh có sự tỉnh giác hoàn toàn nơi đối 
tượng quán sát, sampajafra, hay minh sát tuệ. Có 
nghĩa thiền sinh hiểu trọn vẹn, chính xác, phân biệt 
thân và tâm, tương quan nhân duyên rõ ràng, thấy sự 
sinh diệt của đối tượng biện biệt, hiểu được ba đặc 
tánh Vô Thường, Bất Toại Nguyện, và Vô ngã trong 
từng đề mục. Hết đề mục này biến đi, nối tiếp theo là 
đề mục mới, thiên sinh quán sát liên tục cùng với sự 


132 


hiểu biết trọn vẹn đề mục. Như vậy, thiền sinh quán 
sát sự lập đi lập lại của đối tượng và có sự hiểu biết đề 
mục hoàn toàn, theo đúng như ý nghĩa, anpassani. 
khi quán sát các hiện tượng vật chât sinh khởi nơi 
thân, thiền sinh thực hành đây đủ theo ý nghĩa “quán 
thân trong thân”, nói cách khác, thiên sinh thực hành 
đúng đăn pháp Tứ Niệm Xứ. Ở giai đoạn này, thiên 
sinh không còn muốn pháp hành bị thoái bộ, cũng 
như trí tuệ bị định trệ. Thiên sinh chỉ muốn sự thực 
hành của mình tiên bộ nhiều hơn nữa, mở mang sự 
hiệu biết sâu rộng hơn nữa. 


Trở lại tiễn trình â ập trứng của gà. Nhờ hơi nóng cung 
cấp, trứng được giữ khô ráo, làm cho vỏ trứng mỏng 
dân. Băng cách giữ chánh niệm liên tục nơi đề mục, 
thiên sinh hiểu được ba đặc tánh của các pháp, nên 
buông bỏ tham ái và tà kiến, có được chánh kiến. 
Nhờ có chánh kiến, nên không còn vô minh. Sự vô 
minh ngày càng bớt dân theo công phu tu tập, giông 
như vỏ trứng trở nên mỏng dân do ảnh hưởng của 
hơi nóng. Vì không còn tham á ả1, nên không còn dính 
mắc, do đó không còn muốn tiếp tục hiện hữu, không 
muốn tái sinh. Phiên não tham ái, /anhZ, làm bợn 
nhơ tâm bớt dẫn, giống như vỏ trứng mỏng dần. Vì 
không còn tà kiến về ngã nên không còn ham muốn 
tái sinh hay hiện hữu. Phiển não ngã kiên làm bợn 
nhơ tâm giảm dân, tương tự như vỏ trứng mỏng dân. 
Giống như những kết quả đạt được từ bốn phận â âp 
trứng của gà, thiên sinh đạt được sự hiểu biết, loại 
bỏ tà kiến, khắc phục phiên não, làm ' Tnỏng vỏ” vô 


133 


minh, là những kết quả mang lại từ sự hoàn thiện 
bồn phận giữ chánh niệm của thiền sinh. Phiển não 
bị khô cạn dân theo tiến trình thiền tập một cách tự 
nhiên, không cần phải mong ước. Thiên sinh làm 
đầy đủ bốn phận đòi hỏi là vận dụng tỉnh tân, cô găng 
hướng tầm đến đề mục, thiết lập chánh niệm, duy trì 
chánh niệm liên tục, găn chặt vào đối tượng quán sát. 
Kết quả là sát na định hình thành làm khai mở trí tuệ, 
khắc phục được vô minh và phiền não. Tât cả được 
thành tựu một cách tự nhiên không cần mong câu. 
Đây là điều không thê phủ nhận được. Do đó, thực 
hành đúng chắc chắn sẽ đem lại kết quả, là đặc điểm 
thực tiến của pháp hành. 


Không còn vô minh, có nghĩa trước đây không hiểu 
biết, bây ØIỜ CÓ hiểu biết, và trước đây hiểu SaI, bây 
giờ hiểu đúng. Trước đây không hiểu sự thật về khô, 
bây giờ hiểu thế nào là khô, nên không nghĩ răng khô 
là vui. Trước đây không hiểu tham ái là nguyên nhân 
khổ, bây giờ hiểu tham áI mới đúng là nguyên nhân 
khổ, nên không còn nghĩ răng tham ái là nguyên nhân 
của sự vui sướng. Trước đây không hiểu sự châm dứt 
khổ là hạnh phúc, bây giờ hiểu sự châm dứt khô mới 
đúng là hạnh phúc, nên không còn nghĩ rằng đó là sự 
châm dứt hạnh phúc. Trước đây không hiểu thế nào 
là con đường diệt khô, bây giờ hiểu thê nào là con 
đường diệt khổ, nên không còn nghĩ răng đó là con 
đường châm dứt hạnh phúc. 


Khi thiền sinh phân biệt được thân và tâm, vô minh 
giảm dân; phân biệt được tương quan nhân duyên, võ 


134 


minh giảm dân; thây được sự sinh diệt, và tam tánh, 
vô minh giảm dân. Đặc biệt khi đến tuệ Xả hành, 
sankharupekkhä ñãna, thiên sinh thây sự sinh diệt tức 
thời, vô cùng mau lẹ, vô minh chấm dứt. Trên đường 
thực hành, sự tu tập làm cho màn vô minh từ dày đặc 
sang mỏng dân. Giống như gà con theo thời gian 
phát triển chân, móng, ngày càng cứng cáp, vỏ trứng 
mỏng dân. Hành thiên ngày càng tiến bộ, thiên sinh 
phát triển tuệ minh sát cảng ngày cảng sâu sắc, vô 
minh theo đó giảm dần. 


Có câu “Thực hành thiên Tứ Niệm Xứ là thực hành 
tật cả các pháp.” hay “Tất cả các pháp đều nằm trong 
thiên Tứ Niệm Xứ”. Điều này có nghĩa, thực hành 
Tứ Niệm Xứ là thực hành Thất Giác Chi, hay Thất 
Các Chi được thành tựu do sự tu tập Tứ Niệm Xứ 
nhự đã được bàn trước đây. 


Do sự cố gắng duy trì chánh niệm, làm ngăn chận 
không cho phiền não sinh khởi, phản ảnh yêu tô thứ 
nhất của Tứ Chánh Cần là tỉnh tắn ngăn chận bắt thiện 
pháp chưa sinh khởi, không làm cho sinh khởi. Do sự 
cô găng duy trì chánh niệm tiêu diệt phiên não đang 
sinh khởi, phản ảnh yêu tô thứ hai của Tứ Chánh Cần 
là tĩnh tấn tiêu diệt bất thiện pháp khi đã sinh khởi, 

không cho tiếp tục phát triển. Tương tự, đối với hiệu 
quả của sự duy trì chánh niệm giúp phát triển các tâm 
thiện được sinh khởi, và làm phát. triển tốt đẹp các tâm 
thiện đã sinh khởi, phản ảnh yếu tố thứ ba và thứ tư của 
Tứ Chánh Cân. Do đó, bằng sự thực hành Tứ Niệm 
Xứ, thiên sinh thực hành được luôn Tứ Chánh Cân.. 


135 


Trong sự thực hành, có lúc thiên sinh dựa vào sức 
mạnh ý muốn (Dục) thành công, có lúc dựa vào sức 
mạnh tỉnh tấn (Tinh Tắn) đề vượt qua trở ngại, có lúc 
tùy thuộc vào sức mạnh của tâm kiên định (Tâm Lực) 
không rút lui, và có lúc tùy thuộc vào sức mạnh của 
trí tuệ (Trí). Đây là phản ảnh nội dung của Tứ Như 
Ý Túc: Dục, Tinh Tấn, Tâm Lực và Trí Tuệ. Do đó, 
băng sự thực hành Tứ Niệm Xứ, thiên sinh thực hành 
được luôn Tứ Như Ý Túc. 


Khi thiền sinh kinh nghiệm được sự sinh diệt mau. lẹ 
của Các pháp, Ngũ Căn và Ngũ Lực bắt đầu phát triển. 
Các yếu tô Tín, Tân, Niệm, Định, và Tuệ phát triển 
trên đường tu tập. Như vậy, Ngũ Căn, Ngũ Lực cũng 
được phát triển trong khi thực hành Tứ Niệm Xứ. 


Ngoài ra, khi hành thiền Tứ Niệm Xứ, thiền sinh thực 
hành trọn vẹn Tam Học: Giới, Định, Huệ, do đó thực 
hành trọn vẹn Bát Chánh Đạo. 


Tóm lại, thực hành Tứ Niệm Xứ là thực hành trọn 
vẹn 37 Phẩm Trợ Đạo. 


Thực hành tốt đẹp, chánh niệm càng bén nhạy, tâm 
định càng sâu sắc, tỉnh giác càng biện biệt, tuệ minh 
sát càng mạnh mẽ. Chánh niệm ghi nhận một đối 
tượng, nhưng có sự hay biết nhiều đối tượng khác. 
Ghi nhận một sự phông, nhưng hay biết nhiêu sự 
phông khác. Cũng như khi quán sát có sự căng dẫn 
trong phông xẹp, dù không có chú tâm ở nơi khác, 
thiền sinh đông thời cũng hay biết sự nóng lạnh, cứng 
mềm, v.v... xuất hiện ở nơi khác. Tâm quán sát trở 


136 


nên rộng rãi, bao quát hơn. Dù ghi nhận một đối 
tượng, nhưng không bỏ sót các đối tượng khác. Trí 
tuệ ngày cảng mở mang sâu sắc. Ở giai đoạn này, 
thiên sinh có thê dính mắc vào các chướng ngại vi 
tế, nikarri, xuất hiện như ánh sáng, phi lạc, trạng thái 
thân tâm an tịnh v.v..Sự dính mặc này là hình thức vi 
tế của tham ái, tạo thành chướng ngại cho tâm. Nếu 
tiếp tục niệm vào những chướng ngại vi tế này sẽ làm 
cho tâm cảng thêm trong sạch. Tín tâm tăng trưởng 
càng mạnh mẽ hơn, trí tuệ cảng lúc cảng trong sáng 
hơn. Đến giai đoạn này, thiên sinh cần nương tựa vào 
người thây thích nghi có khả năng hướng dẫn đê đạt 
tiền bộ trong pháp hành. Các yếu tô thích nghi khác 
cũng trợ giúp cho sự tu tập tiễn bộ như: thích nghỉ về 
khí hậu, thực phẩm, nghe Pháp, v.v.. Nếu đạt được 
đây đủ các yếu tố này, thiền sinh sẽ chứng nghiệm 
Giáo Pháp trong vài ngày. 


Từ lúc thây sự sinh diệt của tâm và vật chật, tiếp tục 
tu tập tiễn bộ, thiền sinh sẽ chứng nghiệm được sự 
diệt tận của tâm và vật chất, và cuối cùng thành đạt 
Đạo Quả. Giống như gà ấp trứng thành công, cuối 
cùng trứng nở, gà con chào đời mạnh khỏe an toàn. 
Thiên sinh chứng đạt Đạo. 


Quả thoát ra khỏi cái vỏ tối tăm tù túng, giống như 
chú gà con sung sướng tung tăng trong thê giới mới 


lạ. Thiên sinh cảm thây tràn đây hạnh phúc, sung 
sướng, hoan hỉ cho sự tu tập thành công. 


13: 


Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành tnày đây 
Nguyện cho tất cả từ rày 
Luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền 


Nguyện cho chư vị Long, Thiên 
Trên trời đưới đất oai thiêng phép mầu 
Cùng chia công đức dây sâu 
Hộ trì Chánh Pháp bền lâu muôn đời. 


Tri Ân 


Như Lai Thiền Viện xin chân thành cảm niệm 

công đức: 

©Ồ Tỳ Kheo Khánh Hỷ đã hoan hỷ hiệu đính bản 
dịch sách “Pháp Hành đưa đến Bình An” 

© Họa sĩ Nguyễn ViệtAn và đạo hữu Bùi Hoài 
Thanh đã nhiệt tình giúp phần trình bày bìa 
sách và trang phụ bản. 


Phương Danh Hùn Phước Ấn Tống 


e Quý Sư: Giới Hiền-Pháp Luân 

® Quý Sư Cô: Tịnh Như-Viên Thành, Tịnh Thanh 

se Quý Phật tử: Bùi Anh Tuấn. Bùi Anh Dũng. Bùi 
Anh Trí. Bùi Anh Huy. Bùi Hoài Thanh. Bùi Dương 
Nguyên. Bùi Thuý Hương. Bùi Davis (Michael-Da- 
vid-Russell) Bùi Duy Tân-Bùi Ngọc Tiêu. Cao thị 
Cúc. GĐ Chung Lộc. Chen Hillary. Đào Hữu Phan 
(Canada) Diệu Mỹ. Denise Leong. Đoàn Minh 
Tâm-Dương Jenny. Đỗ Đình Lộc. Đức Chơn. GĐÐ 
Hồng Hoa. Kim Ba Lee. Khanh Tư Hua. Huỳnh 
Thông-Mỹ. Huỳnh Thanh Xuân. Lê Thanh Hồng. 
Lê thị Hừng-Lý Mai-Lý thị Nhiên. Lục Vân. Sar- 
ah Marks. Nguyễn tri Tưởng (Pháp). Nguyễn Qui- 
Hiền. Nguyễn Việt TriKy. Nguyễn Việt An-Amy. 
Nguyễn Phê-Nguyễn Yvonne. Nguyễn Tony. 
Nguyễn Tú Anh. Nguyễn Hương-Hoàng. Nguyễn 
Sanh-Liên. Nguyễn Trâm. Nguyễn thị Kim Ngân. 
Nguyễn Cẩm Vân. Nguyễn văn Xiêm. GÐ Nguyên 
Khiêm. Nguyễn Trang Anh. Nguyễn Thúy. Pham 
Hoàng. Phạm Kevin. Phạm Hạnh. Phạm Linh. Phạm 
Phú Luyện. Phan Liên. Quách Ngọc Đông. Quảng 
Tín. Quế Lan Hứa. Quốc Huỳnh. Trần Bạch Tiết. 
Trần Anh-Lan Vu. Trần Du. Tâm Minh. Trần Kiều. 
Tường Huy. Trần Minh Lợi. Trần Ngọc Tôn. Nita 
Truitner. Từ Sơn. Trương Điền. GÐ Trương Hà. Võ 
Hồng Sơn. Võ văn Nhường. Vũ Bạch Tuyết. Vũ thị 
Mai. Vương Minh Thu-Lê thị Hơn. Các phật tử vùng 
Washington D.C. 


Prin†edl by PAPYRUS 
1002 §. 2nd Stree† 
Sơn JjOse, CA. 95112 
Tel: (408) 971-8845 
pODbyrusqaf@voahoo.com 


^ 


S2 
1L Ìv2¬ DI SN tv5» 
co 2l, |@k ÔÊẤc wẨ¬ 


tơ lbAn ly xÙ, Aw 
Ê 12w bác cỡ bác 


KV Thấp C< 








